TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Tỉnh lộ 7, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 


Làm Sao Chuyển Hóa Tham Ái? 


Giảng sư: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
BAN TUỆ TÂM MEDIA THỰC HIỆN 


LÀM SAO CHUYÊN HOÁ THAM ÁI ? 


Biên soạn: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
Universtty ofNew South Wales 
Australia 


Nhà Xuất Bản Tuệ Tâm 


MỤC LỤC 


Trang 
1. Hậu quả của Tham Ái 5 
2. Tham Ái (Tanhg) là gì? 7 
3. Những biêu hiện của Tham Ái 13 
4. Cái gì duyên cho Tham Ái 16 
5. Có mẫy loại Tham Ái 17 
6ó. Những cấu trúc của Tham Ái s| 
7. Cách Chuyển Hoá Tham Ái 26 
8. Cái Thức Tham Ái 40 
Phụ Lục 

1. 40 Đối Tượng Thiền Định (kammatthana) 44 
2. Bảy phép quán niệm “bất tịnh quán” 46 
3. Chín phép quán niệm “cửu tưởng quán” 47 
4. Tánh Đmh Hành Giả (cartta) 48 
5. Đề Mục Thiền Định Và Định Chứng 49 
6. Năm Triền Cái (NTvarana) 3l 
7. Năm Thiền Chi (Jhãnanga) »? 
§. Còn Tham Ái thì Còn Luân Hồi Sinh Tử. 54 
8. Kih Xa Lìa Ái Dục bến, 
9. Kinh Tăng Chỉ tập 1, Phẩm một pháp. 60 
10.Có: mây sự thật? 61 

Tham Chiêu 63 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 2 


Lời Trần Tình 


Những tài liệu và thông tin trong quyên sách thực hành 
nhỏ bé này được gom lại từ những bài giảng trong kinh sách 
do Đức Phật và các chư Thánh Hiền Tăng thuyết. Một số trích 
lục từ các kinh điển. Một số do những sự chỉ dẫn khẩu truyền 
của các cao Tăng. Có nhiều khi không tìm ra được nguồn gốc 
nên thiếu sự chú thích rõ ràng. 

Soạn giả chỉ là người gom lá rừng rơi rụng, nhen chút 
lửa cúng dường mong sưởi âm chư vị trong một đêm đông dài 
tăm tối, và soạn giả không có gì đóng SÓP mới cả. Dù cô gắng 
hết tâm sức nhưng vì mắt và trí kém nên bản soạn thảo này vân 
còn rất nhiều lỗi lầm về ý tưởng, khái niệm, câu cú và ngôn 
ngữ diễn đạt. Soạn giả xin nhận hết mọi lỗi lầm và xin quý 
Ngài từ bi hoan hỷ chỉ ra chỗ còn thiếu sót và không đúng để 
cho ấn bản kỳ sau được hoàn chỉnh hơn hầu đem lại lợi lạc 
hơn. 

Xm chân thành tri ân vị Thánh Giá Sotapanna Dick 
Aung (Myanma) và Ngài đại sư Asaba(Yangon) đã luôn khích 
lệ, cung cấp thời giờ giải thích và một số tài liệu quý giá. Một 
số quý sư trong Panditarama Forest Meditation Center đã góp 
phần chỉ trích xây dựng tô hoa thêm đẹp. 

Xm tri ân các hành giả nhóm Sen Búp Úc, Mỹ, Việt 
Nam đã chịu khó kiên nhẫn đọc, nhặt giúp những hạt sạn 
trong chén thóc và góp ý cho bản thảo. Muôn vàn cảm tạ. 


Ty Khưu Minh Tâm 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 3 


Đức Phật dạy: 


“Không có lứa nào như tham ái không có ngục tù nảo 
như sân hận, không có mản lưới nào như sỉ mê, và không có 
dòng sông nào như ái dục. " 

"Thân yêu... Trìu mến... Luyến ái... Tham dục... Ấi dục... 
sanh sâu muộn, sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn dập tắt thân 
yêu... trìu mến v.v... không còn sâu muộn, càng ít lo sợ. "Ÿ 


"Ái dục sanh sẫu muộn. Ái dục sanh lo sợ. Người đã trọn 
vẹn dập tắt ái dục không côn sâu muộn, cảng í† lo sợ. " 

Đức Phật Thích Ca xưa kia do tu Thiên mà giác ngộ giải 
thoát. Ngày nay những ai có chí xuất trần, nhận rõ cảnh đời 
nhiều đau khổ và muốn giải thoát ngay trong kiếp hiện tại. 
Nhưng khi nói đến Thiền thì nhiều người hoang mang vì có 
cả một rừng Thiền nào là Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền, Thiền 
Đốn Ngộ, Thiền Ông Tám, Thiền Yoga, Thiền Tây Tạng, 
Thiền Zen... 


Chỉ có pháp hành dẫn đến sự giải thoát sanh tử luân hồi trong 
tam giới, đó là Pháp hành thiên tuệ. 


! Kinh Pháp Cú, câu 251 
„ Kinh Pháp Cú, câu 212-21 
3 Kinh Pháp Cú, câu 216 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 4 


1. Hậu quả của Tham Ái 
Người mà ải dục bao trùm 
Kinh hoàng như thỏ vây vùng lưới kia 
Sa vào bây, sợ kể chỉ, 
Não phiên, ái dục chẳng lìa cho mau 
Khổ đau càng chịu dài lâu.” 

Khi Phật còn tại thế, gân thành Xá Vệ, có gia đình một 
ông trưởng giả rất giàu có nhưng lại tham lam, keo kiệt. Một 
hôm ông bảo gia nhân bắt một gà trống thiến to béo, mập 
mạp. Sau khi làm xong, ông cho người đóng kín cửa lại để vợ 
con ông cùng thưởng thức món ăn Tây. Phật biết ông là người 
có duyên được độ nên đi thắng vào nhà. Ông nhà giàu thây 
thế liền quát tháo: “Sa môn tu hành gì mà chăng biết xấu hồ, 
nhà của người ta mà tự nhiên đi vào chăng hỏi ai hết”. 

Phật nói rằng, “tôi đi ăn xin đâu có gì là xấu hồ. Ông 
mới là người đáng xấu hồ, ăn thịt cha mình mà không hay, 
không biêt”. 

Ông nhà giàu tức quá nói, “cha tôi chết đã lâu, tại sao 
Ngài dám nói bậy bạ như thế?” 

Đức Phật dạy: “Con gà ông đang ăn là cha ruột của ôn 
đó, vì si mê tham ái, luyến tiếc quá độ, mà sinh lại làm gà đê 
cho ông và vợ con cùng làm thịt để ăn. Đến như vợ của ông 
bây giờ là mẹ của ông đời trước, vì yêu thương, ham thích ái 
ân, nên mới sinh lại làm vợ ông đó. Ông ngu Si, mê muội, lây 
cha làm oán thù, lấy mẹ làm ân ái vui vầy, mà không biết tu 
nhân tích đức, nên phải chịu nhiều hệ lụy khổ đau trong ba 
cõi sáu đường không có ngày hết”. 


* Kinh Pháp Cú 342 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 5 


Khi nghe Phật nói, trong lòng ông ăn năn, hối hận, quỳ 
xuống xin Phật chỉ bày. Phật dùng thân lực để ông nhớ lại quá 
khứ, nhờ vậy ông phát tâm quy y. Phật nói, “nhân quả nghiệp 
bảo luôn theo ta như bóng với hình, dù trăm kiếp, ngàn đời 
vẫn không mất; khi hội đủ nhân duyên, quả báo hoàn tự 
hiện. Tham ái, yêu thương, luyễn chấp, nên vợ chông, cha mẹ, 
người thân cứ như thế mà tải sinh trở lại; khi thì làm cha mẹ, 
khi thì làm vợ con, rôi cứ thế mà ăn nuốt, giết hại lẫn nhau từ 
đời này sang kiếp khác”. 

Đại Đức Piyadassi viết trong quyển "The Buddha's 
Ancient Path":"Kẻ thù của toàn thể nhân loại là ái dục, ham 
muốn, luyễn ái, bám níu, khát vọng và xuyên qua đó, tất cả 
những điều bất hạnh đến với chúng sanh. Đây không phải 
chỉ lòng ham muốn hay luyễn ải duyên theo nhục dục ngũ 
trần, tiền của, tài sản và tham YỌng đánh bại, lấn lướt kẻ 
khác hay xâm lăng những quốc gia khác, mà cũng là sự 
cố chấp, khư khư dính mắc trong những lý tưởng, ÿ niệm, 
quan kiến và tín ngưỡng (dhamma tanha) thường dân đến phỉ 
bảng, hoại diệt và đem lại đau khổ không thê ˆ đến toàn 
thể quốc gia, hay trong thực tế, toàn thể thể gian." 

Đức Phật dạy:”..Quá thật vậy, này chư Tỳ Khưu, do ái 
dục vua này gây chiến với vua kia, hoàng tử với hoàng tử, tu 
Sĩ với tu s1, dán với dán, mẹ gáy gô với con, con gáy mẹ, cha 
cãi vã với con, con cãi cha, anh chị với em, em với anh chị, 
bạn bè với bạn bè. ” 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 6 


2. Tham Ái (7anhã) là gì? 

Ái Dục” là gì? Tanhã (Pal) thường được phiên dịch là 
"Ái" hay "Ái Dục" bắt nguồn từ chữ Sanskrit 
trạnã (9W ) và farýa, (Bắc Phạn là trushna). Ái (zh. #), 
là một khái niệm chỉ mọi ham muốn, thèm khát, khát VỌNØ, 
ước mong, ham muốn, bám víu, luyến ái xuất phát từ sự tiếp 
xúc của giác quan với đối tượng của giác quan đó”. Các danh 
từ trên diễn đạt những sắc thái khác nhau của Ái, nhưng 
không có chữ nào nói lên một cáchtrọon vẹný 
nghĩa của Tanhã. Con người gồm có năm giác quan thông 
thường và ý (khả năng suy nghĩ) là sáu. Vì vậy Ái bao gồm 
hai lĩnh vực: vật chất và tinh thần. Con người là sự kết hợp 
của haithành phần chánh: vật chất và tâm (sắc và danh). 
Phần vật chất, thân hay sắc, không phải là một thực thể đơn 
thuần, nguyên vẹn, không biến đối mà là một tiến trình luôn 
luôn tiếp diễn, luôn luôn trở thành một cái gì khác. Phần Tâm 
bao gồm thọ, tưởng, hành, thức, cảng chuyển biến mau lẹ 
hơn. Bốn loại hiện tượng tâm (thọ, tưởng, hành, thức) hợp với 
một hiện tượng vật lý (sắc), là sự kêt hợp vô cùng phức 
tạp của năm thành phần cấu tạo chúng sanh. 


: Tanhã dịch từ ngôn ngữ Päli, có liên quan đến Vedic Sanskrit frsua(Wj9j9MéA% ) 


và farýa, có nghĩa là khao khát, thèm muốn, ao ước, từ căn ngữ74zša có nguồn gốc từ 
Indo-European cognates: Av. 7zrýnz (khao khát), r.7ars⁄2(sự khô khan), 
Gothic: Pa#zsus, Old Hiph German: 2zs, English:roughft & Thirst Chữ Tanha 
xuất hiện nhiều lần trong Samhita của Rigveda vào khoảng thế kỷ 2 trứơc công 
nguyên, ví dụ như trong bài thánh ca 1.7.1, I.16.5, 3.9.3, 6.15.5, 7.3.4 và 10.91.7. Nó 
cũng xuất hiện trong kmh Vedas của HmduIsm, và có cùng ý nghĩa. Tanhã được dịch 
là khát khao, là môt khái niệm quan trọng trong Phật giáo. Tanhã được phân ra thành 3 
loại: Tham dục kama-tanhã , Tham Sắc bhava-fanhã và Tham Vô Sắc vibhava-tanhã. 
Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật xem Tham Á¡ là nguyên nhân chính của khổ đau. Tham 
Ái cũng xuất hiện trong Thập Nhị Nhân Duyên. 

“Xem Kinh Tăng Chi, Tập 1, Phẩm một pháp (phần phụ lục) 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 7 


Mỗi cá nhân đều do năm uân cấu thành. Trong khi 
những thành phần của năm uân ấy luôn luôn biến đổi thì sự 
tổng hợp của năm uấn, tức con người cũng biến đổi từng 
khoảnh khắc. Trong hai khoảnh khắc kế tiếp không thể có 
một người nguyên vẹn không đổi thay bởi vì trong người ẫy 
có thành phần vật chấtlẫnthành phần tâm đều không 
ngừng biến đổi. Đức Phật dạy, "W4 ca sơ, nữ ca anH0`, 
không tuyệt đốilà một người, cũng không hắn là hai 
người hoàn toàn khác biệt vì cả hai đều nằm trong một tiên 
trình sống, một dòng sinh tồn. Chỉ có một luông sống, 
một diễn tiến của đời sống hay một sự liên tục. 

Tanhã luôn bao hàm một ý niệm vị kỷ”. Con người chấp 
giả làm thật, khư khư bám vào ngũ uân vô thường mà cho đó 
là "Ta", một cái "Ta" trường tồn không biến đối, rồi ham 
muốn, khát khao v.v... lẫy 
cái ta làm trung tâm của 
mọi sự vật, cố đem vào 
càng nhiều càng tốt, bám 
cẴNG lấy càng chặt càng hay. 
sa, Giông như người gây 
nên sự cãi cọ thì bị đeo 
níu ở sự cãi cọ, người làm 
công việc thì bị đeo níu ở công việc, người đang sông ở nơi 
sinh sống thì bị đeo níu ở nơi sinh sống, người có fu thiên thì 
bị đeo níu bởi thiền, tương tự như thế ấy, kẻ nào tìm kiếm các 
dục rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong 
theo nó, chiều theo nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ây là bị đeo níu 


7 Trong Phật Học truyền thống tanhã được xem là trung điểm của khát ái do vô 
minh. Loại khát ái này có thể so sánh với loại khát ái là lợi ích cho người khác 
hoặc theo đuổi lộ trình tu Phật. 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang ỡ 


ở các dục. Kẻ nào, do tác động của tham ái, tầm cầu các sắc. 
Kẻ nào, do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc. Kẻ nảo, 
do tác động của tham ái, thọ hưởng, các sắc, các thính, các 
hương, các vị, thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát triên 
theo nó, xem trọng nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, thiên về 
nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy bị đeo níu ở các dục Ÿ. 

“Như có người kia không phải mù lòa, đi đài theo sông 
Ganges (Hằng), trông thấy bong bóng nước trên mặt sông, 
nhìn lại kỹ và quan sát tận tường. Sau khi quan sát tận tường 
người ấy thấy răng bên trong bong bóng thật trồng rồng, 
không có thực chất, không có thế chất vững bên. Cũng dường 
thê áy vị Tỳ Khưu trông tháy sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
trong quá khư, trong hiện tại hay ở vị lai, bên trong hay ở 
ngoài, thô kệch hay vi tế, cao thượng hay thấp hèn, xa hay 
gản, và vị t khưu nhìn lại kỹ càng và quan sát tường tận ngũ 
uấn. Sau khi quan sát ngũ uấn một cách tận tường vị tỳ khưu 
thấy nó rông không, không thực, không có thực chất vững 
bên... "Sắc giống như một khối bọt, thọ như bong bóng nước, 
tửơng như một ảo cảnh, hành mỏng manh như tàu lá chuối, 
thức như trò ảo thuật. " (Samyutta Nikaya, Tạp A Hàm) 

Đức Phật nói rõ nếu Bạn không nhận biết được và huân 
tập để ngưng tiến trình cảm thọ đó thì nó sẽ chuyển sang 


'Vathã kalahakärako kalahapasuto, kammakarako kammapasuto, øocare caranto 
ØOcarapasuto, jhãyT [hãnapasuto, evameva yo kãme esatI gavesafI pariyesati taccarito 
tabbahulo taggaruko tantinno tappono tappabhãro tadadhimmutto tadadhipafeyyo, sop1 
kãmapasuto. Yop1 tanhãvasena rũpe pariyesatipe— yop1 tanhãvasena rũpe patllabhati 
=pe- Yopi tanhãvasena rũpe paribhuñlatI sadde - gandhe - rase - phof{thabbe 
parbhuñjad taccarto tabbahulo taggaruko tannmno tappono tappabbhãro 
tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kãme pasuto. Nguồn: Cullaniddesapäli - Tiêu Diễn 
Giải (TTPV tập 36, 574-575). 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 9 


Tham Ái. Và năng lượng này sẽ tiếp tục vận hành tiến trình 
sinh tử luân hồi. “Cửi còn thì lửa cháy tiếp”. 

Có mấy loại cảm thọ? Theo như kinh tạng Pal, đức 
Phật chia ra ba loại cảm thọ: I. thọ lạc vui (sukkha), 2. thọ 
khô buồn bực (dukkha) và 3. Trung tính (không vui không 
buôn) còn gọi là Xả Thọ (upeksha). 

Thông thường thì chỉ có 2 loại ở trên gồm số 1 và số 2 
là nổi bật dễ nhận diện. Trong trường hợp thọ lạc (vui) thì 
Bạn sẽ phát triển sự Tham vì muôn giữ nó và muôn thêm. 
Tuy nhiên, khi Bạn muốn giữ nó thì Bạn cũng sẽ buồn bực vì 
chính nó cũng vô thường. Khi tạm giữ được nó thì Bạn cũng 
sẽ nhàm chán với cùng cường độ và bản chất của nó. Các 
pháp đều chuyển động (vô thường). Ngay cả cái tâm Ưa 
Thích của Bạn cũng thay đổi theo cường độ và tính chất. 
Nguyên lý vô thường này áp dụng cho mọi pháp và tâm của 
Bạn cũng là một pháp mà thôi. 

Ba loại cảm thọ này chính là ba động lực thiết lập 
Tham Sân S1. Khi Bạn thưởng thức cảm thọ vui thì Bạn sẽ 
muốn thêm nữa. Không được thoả mãn với cái Thêm thì Bạn 
phát triển tâm Sân, dù cùng với một vật hay sự kiện. Chúng 
nó cứ hoán chuyền liên tục từ tâm Tham sang tâm Sân và như 
khi chuyền cành, cho đến khi Bạn trút hơi thở cuối cùng. Bạn 
sẽ tình nguyện đầu hàng cảm thọ, tham ái, và cứ thê mãi; 


” Kinh Pali khẳng định chỉ có 3 loại cảm thọ mà thôi. Mỗi lúc Bạn chỉ cảm nhận một 
loại nhưng không bao giờ có thể cảm thọ cả ba. Điều này CÓ thể là đề tài tranh luận tìm 
cầu chân lý một cách đúng đắn.Thử hỏi, nếu Bạn uống một ly cà phê sữa thì Bạn có 
thể phân biệt cái nào là cái nào ở góc nào trong ly cà phê không ? Thực ra Bạn chỉ 
nhận ra cái nào hấp dẫn nhất và mạnh nhất. Hoặc là vị ngọt vì nhiều đường trong ly cà 
phê của Bạn. Hoặc là sữa nhiều vì Bạn pha nhiều sữa trong ly cà phê này. Tuy nhiên, 
vấn đề này không có ích lợi thực tế cho việc hành trì chuyển hoá Tham Ái nên sẽ 
ngưng ở đây. 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 10 


patlcca vedana tanha — vòng xoay cảm thọ tham ái. Lang 
thang trong vòng sinh tử luân hồi ngay trong Tâm của Bạn và 
tiếp tục cho đến đời này đời sau mãi mãi. 

"Như cái cây mà rể còn vững chắc và không bị 
động đến mặc dâu bị đốn ngã, vẫn còn đâm chối nở tưỢC, 
cùng thếá ấy, bao giờ lòng ái dục tiềm ẩn chưa bị Hi diệt, sẫu 
muộn ấy còn phái sanh trở đi trở lại triển miễn.' 

Chỉ khi nào Bạn nhận biết rõ tiến trình thiết lập và tái 
lập của cảm thọ thì cảm thọ sẽ ngưng. Và vòng tròn mười hai 
nhân duyên sẽ chấm dứt. Có sự khác biệt gì về cảm thọ giữa 
đệ tử Phật và người thường hay không ? 

Trong các bài kinhgiảng về thọ trong bộ Tạp A 
Hàm (Vedana-samyutta) Đức Phật hỏi: “Này chư f} khưu, một 
người thế gian không có học giáo pháp, kinh nghiệm thọ 
lạc, kinh nghiệm thọ khổ, và kinh nghiệm thọ vô ký. Một 
thánh đệ tử thông suốt giáo pháp, cũng kinh nghiệm thọ 
lạc, kinh nghiệm thọ khổ và kinh nghiệm thọ võ ký cùng một 
thế Vậy thì có gì khác biệt, có điểm nào dị đồng giữa hai 
người?” . 

"Khi người thể gian bịđau đớn, nhức nhối thì lo 
âu và phiên muộn, người ấy ta thán, đấm ngực khóc than 
và thất vọng. Nhự thế anh ta kinh nghiệm hai loại thọ, thọ 
khổ ở thân và thọ ưu ở tâm. Cũng như đã bị một mũi tên rồi 
lại bị một mũi tên thứ nhì, anh đau khổ cả thân lẫn tâm”. "Bị 
thương đau nhức,người ấy phẫn uất, bắt mãn và có khuynh 
hướng tìm cách khỏa lấp. Trong sự đau khổ người ấy đi 
tìm lạc thủ ở đời. Tại sao người ây hành động như vậy? Này 
chư tỳ khưu, người thế gian không có học giáo pháp, không 


'9 Kinh Pháp Cú, câu 338. 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang lÏ 


biết phải làm thế nào đề thoát ra khỏi sự đau khổ của mình, 
ngoại frừ từn cách hưởng thụ dục lạc đề khỏa lấp. Bên 
trong con người thích thụ hưởng thọ dục lạc thì khuynh 
hướng khát khao nhục dục ngũ trần ngày càng sáu đậm. 
Người ấy không biết đúng sự thật bản chất sanh diệt của thọ, 
không biết hậu quả tai hại của lòng ham muốn thỏa mãn dục 
vọng mà cũng không biết làm cách nào để thoát ra. Bên 
trong con người kém hiểu biết như thể khuynh hướng sỉ 
mê đối với thọ vô kỷ càng sâu đậm. Khi thọ lạc, thọ khổ hay 
thọ vô kỷ người như thể ấy tự trói buộc, xiết chặt mình 
vào đời sống. Này chư tỳ khưu, người như thể ấy bị dính mắc 
và mãi mãi lăn trôi trong vòng sanh, lão, bệnh, tứ, lo áu, sẵu 
muộn, ta thán, khổ đau và tuyệt vọng ”. 

"Trong trừơng hợp của bậc thánh đệ tử thông suối giáo 
pháp, này chư tỳ khưu, khi bị dau đơn nhức nhối vị ấy 
không lo âu, phiên muộn và ta thán, không đấm ngực khóc 
than và thất vọng. Người ấy chỉ kinh nghiệm một loại 
thọ, đau đớn về thể xác, nhưng tâm vẫn bình thản. Cũng 
giống như người bị mũi tên, không bị mũi tên thứ nhì. Cũng 
dường thể áy, bậc thánh đệ tử thông suốt giáo pháp sẽ 
không lo âu sâu muộn và ta thán, sẽ không đâm ngực khóc 
than và thất vọng”. "Bị thương đau nhức người ấy không 
phân uất bất mãn, do đó không có khuynh hướng tìm 
cách kháng cự. Trong sự đau khổ người ấy không tìm thọ 
hưởng lạc thú trần gian để khỏa lấp”. "Tại sao? Vì đã thông 
suốt giáo pháp bậc thánh đệ tử hiểu biết làm thế nào đề thoát 
khổ, ngoài phương cách thỏa mãn đục vọng. Bên trong người 
không từn thỏa mãn dục vọng không còn khuynh hướng đi 
tìm thích thú trong dục lạc Người ấy thấu đạt chân 
chánh bản chất sanh diệt của thọ, mối hiểm họa của lòng 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 12 


ham muốn đục lạc và cũng hiểu biết con đường thoái ra khỏi 
những thọ cảm ấy. Bên trong người hiểu biết như thể ấy 
không còn khuynh hướng sỉ mê đổi với thọ vô ký. Khi thọ lạc, 
thọ khô hay thọ vô kỷ người ấy không bị trói buộc. Người như 
thế ấy, này chư tỳ khưu, được gọi là bậc thánh đệ tử 
thông suốt giáo pháp, là người không tự trói buộc mình vào 
và không lăn trôi theo vòng sanh, lão, bệnh, tử, lo âu, sâu 
muộn, ta thản, khổ đau và thất vọng ”. 

“Đó, này chư tỳ khưu, là sự khác biệt, là điểm đị dông 
giữa người thế gian kệ biết giáo pháp và vị thánh 
đệ thông suốt Siáo pháp. ` 

Ấp dụng vào ngôi Thiền như thế nào? Nguyên nhân 
chính của cảm thọ không phải là cái đau khi Bạn ngồi thiền 
mà chính là cái nhận thức sai lầm về sự hiện hữu của Bạn. 
Khi cảm thọ phát sinh, Bạn nên quán xét các cảm thọ đó chỉ 
là do sắc (sự tương tác của bốn yếu tố đất nước gió lửa). 
Thuật ngữ Pal sọi là Quán Xét Cảm Thọ “edana 
Satipafthana”. Băng cách này thì Bạn sẽ ngưng ở đây và 
không chuyển hoá thành Tham Ái. Tiến trình cảm thọ chấm 
dứt ở đây khi Bạn có nhận thức đúng đắn sự xuất hiện của 
Tham Ái. Chúng chỉ là tiễn trình chuyển hoá năng lượng của 
hệ não về sự tương tác của bốn yếu tố căn bản như nói ở trên. 
Đây chính là sự quán xét đúng đắn sẽ giúp Bạn tiêu diệt 
Tham Ái. (Nữoda vedana). 


3. Những biểu hiện của Tham Ái 
Kinh Pháp cú dạy rằng: Lòng sân hận không thể nguôi 
ngoái trong tâm người ôm ấp những ý nghĩ, 
“Nó lăng mạ tôi”, 
“Nó đánh đáp tôi”, 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 13 


"nó chiến thăng tôi", 
"nó cướp giật của tôi""” 

Tham Ái Trong Thiền Quán 

Thông thường phản ứng cấp thời trong khi Bạn đang ngồi 
thiền và bị đau là tự nhận “Tôi đang đau”. Cái Tôi trở thành 
cái lớn chuyện. Ngay lập tức nó 
chuyển hoá thành Tham Ái (Tanha 
emotional reaction), biến thành cái 
nhìn về đối tượng gây ra cái đau.Bạn 
sẽ cảm thấy vui nếu cái cảm thọ khó 
chịu (bad feelngs) được thoả mãn 
hoặc giận dữ nếu ngược lại. Tham Sân 
S1 được thành lập trên căn bản này và 
phát triển trong tiềm thức trong hệ thông não bộ của Bạn. Bạn 
sẽ vô tình trở thành nô lệ cho các cảm xúc của Bạn mà Bạn 
không nhận ra. 

Ngay khi Bạn tự nhận ““Vôi đang đau” thì chính Bạn đang 

thiết lập vô tình trong cái não của Bạn những cái sau đây: 

1. Tâm cảm xúc chấp nhận có cái Tôi và có cái Đau. 

2. Có cái tiềm thức ghi nhận 
trong não là Tôi đang đau 
và không có AI nào khác. 

3. Có cái đau và cái đau là 
vĩnh viễn. 

4. Có ý định tránh né nó bằng 
cách di chuyển đến môi 
trường vừa ý hơn. 


'“Kinh Pháp Cú, câu 3 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 14 


5. Hoặc thay đổi môi trường hiện tại cho phù hợp với cái 

ưa thích của Tôi. 

Các pháp đều là vô thường và luôn thay đổi. Bất cứ Bạn 
làm cách nảo thì cái đó cũng không tôn tại lâu. Bạn sẽ không 
bao giờ thoả mãn hải lòng với những điều kiện của môi 
trường hay bản thân. Giống như người uống rượu càng uống 
say lại càng muốn uống thêm. Đức Phật dạy nếu Bạn càng 
phản ứng băng cảm xúc (emotional reactions) thì tham ái lại 
càng tăng thêm. Bạn không bao giờ thoả mãn với bất cứ điều 
kiện nào cả. Như thế bộ não của Bạn sẽ tiết ra những hoá chất 
tương tác tiềm ấn trong các tế bào gây ra bệnh hoạn thông 
qua tiễn trình tâm sinh lý không ồn định. Đó cũng là lý do tại 
sao đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú: “Tâm dẫn đầu các 
pháp”, hay trong Kmh Hoa Nghiêm “Tâm tạo ra các pháp”. 
Điều này các đại danh y thời xưa cũng đã nói nhiều như là 
Thân bệnh do Tâm không an. Cũng như thế, Phật dạy khi 
Tâm được an lạc thì Thân không còn bệnh hoạn, hoặc khi 
Tâm không phiền não thì Thân sẽ không bệnh hoạn. 

Thực ra, từ lâu nay khoa học đã chứng minh toàn thê vật 
chất có mặt trên trái đất này đều do 108 nguyên tử (atoms) kết 
tạo thành. Nói chung tất cả chỉ là năng lượng (fñeld of 
energy). Vào thời đức Phật, Ngài gọi chúng là “lửa và lửa di 
động”. Thế thì Tham Ái cũng là một tiến trình thiết lập và bảo 
quản năng lượng. Năng lượng mới được thành lập và năng 
lượng cũ bị kết hợp và biến dạng. Thế thì chúng được thành 
lập như thế nào đây? 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 15 


4. Cái øì duyên cho Tham Ái 


Thực ra, chỉ có 
of vedana feelngs) 
nơi não bộ (cogmitive 
perceptlon hay là hệ 
thống nhận biết ghi 
nhớ) khi Bạn đối diện 
(xúc) với cảnh vật 
bên ngoài. Khi Thân 
xúc chạm cảnh vật thì 
những sự xúc chạm 
(phassa) nơi Š căn 
gây ra sự rung động 
(vibraton) và những 
dây thần kinh nơi bị 


Rảnh trung tâm 


các tiên trình cảm xúc giả lập (process 


vùng vân đồng 


vùng cắm giác bản thã 


vùng vận 
động 
thùy đ§nh 


xúc chạm tiếp tục bị rung động và 
chuyển những thông tin dữ liệu của sự rung động này lên não. 
Tuỳ theo loại rung động (fypes of vibratlon) và cường độ 
khác nhau mà những trung khu thần kinh đặc biệt tiếp nhận, 
so sánh và phiên dịch ý nghĩa của nó. Thí dụ, những thông tm 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái 


về ánh sáng sẽ không 
được các trung tâm 
khác nhận biết và 
phân tích, chỉ có trung 
tâm thần kinh nhìn 
(seemg neuron centre) 
của não mới có khả 
năng nhận biết, phân 
tích, so sánh và lưu trữ 
các sự rung động của 
ánh sáng (Hght vibration) 
Trang l6 


và chuyển hoá nó thành ý nghĩa đã thâu nhận (convert ít into 
cogmtive meanmøs) từ trước trong cái Thức. Tương tự như 
vậy với nghe, ngửi, nêm, xúc chạm thân.. 


Khi quán xét kỹ Bạn sẽ nhận biết, chúng chỉ là sự tập 
hợp của sự tương tác (interactive energy) của bốn yêu tố Tứ 
Đại (các yếu tố hoạt động của Đất, Nước, Gió, Lửa). Khi 
Cảm Thọ phát sinh, Bạn nên quán xét ngay cái tiễn trình cảm 
thọ.Nếu Bạn nhận biết kịp thời sự tương hoạt này và tiến trình 
thiết lập của Thức thì các sự cảm xúc rung động này sẽ bị 
ngưng chuyền hoá thành Tham Ái. 


Bây giò thử hãy nhìn 
xem cái hình của bộ não 
của Bạn. Không có nó thì 
Bạn chết hay trở thành thực 
vật, phải thê không? Bạn có 
biết bộ não của Bạn ra sao 
hay không? 

Các hành động của 
Bạn đều có thể được huân 
tập nơi não và Bạn có thể sửa đổi để tạo dựng cuộc sống hạnh 
phúc cho Bạn và cho người khác, có phải thê không? 


5. Có mấy loại tham ái. 

Thông thường mọi người sẽ nói có Ï loại tham ái Tanha và 
nhiều cường độ; cao hay thấp khác nhau. Cao hay thấp đều 
tương đối: thấp có thể là do mối quan hệ tương quan; cao là 
có thể do sự ý thức hoặc kiến thức. Nhưng nếu Bạn đã nhận 
biết Tham Ái (Tanha) chỉ là sự chuyển hoá từ Cảm Thọ 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang l7 


(vedana) thì năng lượng Tham Ái cũng có thể được tạm phân 
làm 2 loại chung: 
- _ Tích cực (positive) có tính ưa thích và thủ đắc 
- _ Tiêu cực (negative) có tính chán ghét và chối bỏ 
Quan sát kỹ thì Bạn sẽ nhận thấy chúng chỉ là năng lượng 
phát sinh từ cảm thọ (feelings) và chỉ khác nhau về cường độ. 
Nếu cường độ tham ái thấp hoặc âm thì trở thành tiêu cực. 
Ngược lại nếu cường độ cao thì trở thành tích cực. Tính thủ 
đắc hoặc chối bỏ đều tạo ra năng lượng của Thức. 
Theo kmh tạng Pali, Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) có ba 
loại ái dục: 
I. Dục ái (zh. ###, sa. kãmaírsnZ), nhục dục “ “ngũ 
trần”: Năm cảnh trần là “sắc, thanh, hương, vị, xúc”. 
Ngũ trần là năm cái có thể thấm bụi dơ vào thân tâm ta. 
Có 2 quan niệm (¡) “đoạn kiến”, nghĩ rằng chết là hết, 
nên không cần quan tâm đến thiện ác, tội phước, quả 
báo, cứ hưởng thụ lạc thú vật chất và sự giàu sang hiện 
tại(1) “thường kiến”, nghĩ rằng những lạc thú và tài 
sản sẽ còn với mình lâu dài vĩnh cửu, trường tôn. 
3. Hữu ái (zh. 3#, sa. bhavaírsna), ham muốn tồn tại. 
Bhava tanha có khi được giải thích là sự luyến ái đeo níu 
theo Sắc Giới 


tệ Trong kmhDI Lặc Nạn, câu hỏi của thầy Di Lặc là về đề tài năng lượng 
tình dục. Đế Tu Di Lặc (Tissa Metteya) là một vị xuất gia trẻ, trước đó là đệ tử của 
một vị Phạm Chí tên là Bàvari, nhưng sau đó cả hai thầy trò đều trở thành đệ tử xuất 
gia của đức Thế Tôn. Thầy Di Lặc đã từng đặt câu hỏi này với một vị cư sĩ trẻ tên 
là Xá Lợi Phất (không phải thầy Xá Lợi Phát) nhưng vị này đã không trả lời được dù 
đã từng nghe nhiều thầy lớn đàm luận với nhau. Cuối cùng thầy hỏi thắng đức Thế 
Tôn: làm sao một người tu trẻ có thể xử lý được năng lượng tình dục để không bị 
thối thất trên bước đường tu học? (xem phụ lục Kinh Nghĩa Túc) 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 1S 


4. Phi hữu ái (zh. 3E2Ä##, sa. vibhavarrsna), hoặc Đoạn ái, 
là lòng ham muốn tiêu diệt. Vibhava tanha cũng có khi 
được giải thích là sự luyển ái đeo níu trong Vô Sắc GIỚI. 
Ba loại ái” này là nội dung của chân lý thứ hai (tập để) 
trong Tứ diệu đề. 

Đức Phật đã nhận dạng ba loại khác nhau của khát áI; 
chúng thường sinh khởi rồi lại được thay thế bởi thứ khác rồi 
lại thứ khác nữa. Đầu tiên là sự khao khát của chúng ta đối 
với sáu thứ ham muốn của sáu giác quan, hay còn gọi là kama 
tanha (sự ham muốn khoái lạc): chăng hạn như tham muốn 
những vị thức ăn nào đó; khao khát được nghe những âm 
thanh dễ chịu hay sự tĩnh lặng: ham muốn tình dục hay là sự 
trìu mềm, hoặc là sự xúc chạm dễ chịu, hoặc đơn giản chỉ là 
những sự dễ chịu về vật lý trên thân thể của chúng ta; tham 
muốn những cảnh hấp dẫn, dễ chịu, thoải mái, truyền cảm 
cũng như tham muốn những mùi vị dễ chịu, khoan khoái; và 
cuối cùng là tham muốn những tư tưởng có tính xác thực, hữu 
ích, kích thích, và làm cho bạn yên lòng. Chỉ cần nghĩ về bao 
nhiêu ham muốn về xúc giác khác nhau mà chúng hiện hữu 
trong bất kỳ thời điểm nhất định!. Kinh Lăng Nghiêm đã nói: 
“Tâm dâm dục không dứt trừ, không thể thoát ra khỏi cỗi 
trần. Dù có nhiều trí thiên định hiện tiền, nhưng nếu không 


!*Tanhã (tham ái) và avidya (vô minh) có liên quan đến tam độc: 
¡.. Avidya hoặc Moha (ignorance), gốc của tam độc cũng là nên tảng của thamái. 
ii. Raga (dính mắc) tương đương với bhava-fanhä (tham ái muốn trở thành) và 
kama-tanhã (tham ái dục lạc). 
ii. Dosa (Dvesha) (aversion) là loại tham ái vibhava-tanhã (tham ái vô sắc). 

Trong bài giảng đầu tiên sau khi chứng đắc, đức Phật chỉ rõtanhã là nguyên nhân 
chính của khổ đau. Tuy nhiên, trong bài giảng thứ ba, “Kinh Lửa Cháy”, đức Phật nói 
nguyên nhân của khổ đau là “lửa” (Lửa của raga, dosa (dvesha), và moha); và đức 
Phật nói rõ Niết Bàn có thể đạt đến bằng cách dập tắt lửa. Vào thời đó khái niệm 

“năng lượng” chưa có định danh, nên có thê gọi là “lửa”. 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 19 


dứt bỏ tâm dâm dục, chắc chắn sẽ rơi vào cõi ma.” Như thế 
có thê biết, tâm dâm dục là cội sốc của luân hồi, là chướng 
ngại trên đường tu. Hành giả nếu muốn đối trị cái tâm ái dục, 
cân phải tu tập bảy phép quán niệm về “bất tịnh”'” và chín 
phép quán niệm về “cửu tưởng”; nhất định tâm dâm dục sẽ tự 
bình lặng. 

Loại thứ hai của tham ái là mong muốn đối với sự tồn 
tại và trở thành những gì bạn hiện không có. Trong kmh tạng 
Päli, loại này được gọi là bhava fanha (mong muốn được trở 
thành). Bạn có thể muốn được giàu có, hay khỏe mạnh hơn, 
hoặc ham muốn tình dục, hay một nhạc sĩ tốt hơn. Các tham 
ái để “trở thành” có thể lành mạnh như là muốn trở thành một 
người bạn tốt hơn cho những người khác, hay là rộng lượng 
hơn hay nghiêm túc nhưng vẫn còn gây đau khô. Ngay cả khi 
bạn khao khát cho sự phát triển tâm linh cũng có thể xem là 
bhava tanha! Nó cũng có thể tạo ra đau khổ khi tâm bạn chưa 
được thuần thục, bạn sẽ hoài nghi rằng: Chúng ta có thê đến 
được nơi ấy không? Có phải chúng ta đang đi đến đó đúng 
đường? Và nó có thể dẫn đến tham lam, chen ty, sự tự đánh 
giá, những cám dỗ về tất cả mọi thứ và những ngôn từ hay 
những hành động vụng vẻ. 

Loại thứ ba của tham ái khởi lên khi quá thất vọng với 
cuộc sống của chúng ta và muốn thoát khỏi nó hoặc là muốn 
nó chấm dứt, với cường độ như thế bạn mong muốn sự không 
tồn tại. Trạng thái này của tâm được gọi là vibhava 
tanha (mong muốn sự tự hủy hoạn). Ví dụ, bạn có thể có sự ác 
cảm ấy đối với bên ngoài của bạn, đối với sự lão hóa, hoặc 
bệnh tật, rồi bạn nghĩ rằng cuộc sống có vẻ khó chu. Trong 


! Xem phần phụ lục 
Làm Sao Chuyên Hoá Tham i Trang 20 


mỗi trường hợp này, hệ thần kinh của bạn được khắc phục 
bằng năng lượng được tạo ra bởi ái dục, và nó từ chối sự tôn 
tại Vibhava tanha là tự hủy diỆt. Nếu bạn đã từng muốn 
quyên sinh, thậm chí chỉ trong chốc lát, có nghĩa là bạn đã có 
những nhấp nháy của tanha vibhava ở mức độ cao. Có những 
biểu hiện nhẹ hơn, vibhava tanha là một phần của cuộc sống 
hàng ngày. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy bị làm nhục nặng khi 
bạn gây ra một lỗi lầm lớn trước mặt người khác chỉ vì trong 
chốc lát, tâm trí của bạn bị phủ kín bởi lòng tham muốn này. 


6. Những cấu trúc của Tham Ái 

Đức Phật đã dạy: ngay cả đối với những đệ tử thông 
minh, Ngài vẫn sử dụng những ví dụ để tránh những hiểu lầm 
không cân thiệt. Trong một ví dụ đơn giản và rât ý nghĩa, đức 
Phật dạy cho chúng ta bắt con rắn độc. Bạn phải bắt nó bằng 
cái đầu. Nếu không thì nó sẽ căn bạn chết ngay. 

Nếu Cảm Thọ duyên cho Tham Ái thì nay chúng ta thử 
lấy một thí dụ để biết cách hoạt động của các bộ phận (Š cơ 
quan hay gọi là 5 căn) 
của con người nhé. Mắt 
muốn nhìn thấy vật cần 
có tối thiểu 2 điều kiện 
chính. Một là con mắt 
tốt. Không ai có thể 
nhìn thấy được cảnh 
vật bên ngoài mà không 
có mắt tốt ` 


Cornea 


Pupil 


Optic nerve 


Clllarv bodv 


'ŠTụy nhiên, gần đây, y khoa đã tiến bộ sản xuất ra một con mắt điện tử để thay cho 
con mắt thường. Nó có khả năng chuyền những cái rung động vào hệ thần kinh rồi 
đem lên trung khu thần kinh nhìn của não bộ. Đây cũng là đề tài để suy tư chính chắn 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 2Ï 


Điều kiện thứ nhì là vật có thể nhận biết phải có đủ 


điều kiện về ánh sáng, 
khoảng cách, màu sắc, 
kích thước v.v... Khoảng 
cách phù hợp, ánh sáng 
tốt sẽ giúp Bạn nhận ra 
vật. 

Mắt của Bạn đóng 
vai trò như một cái kính 
phản chiếu ảnh của vật 


Võng mặc Hàng trạch 


Giác mạc _ . Hồ mắt 


Dây thân kinh 
thị giác 
Hằng cứng 
Thủy tinh dạch 


(không phải cái vật đầu nhé), chỉ có thê thu nhận các màu sắc 


= 
q@› 


ánh sáng vì độ sóng ánh sáng khác 
nhau (Kinh Tương Ung, Phẩm Thể 
Giới) mà không thể thu hình. Điều 
đáng để ý ở đây là tròng mắt của 
Bạn hoạt động như ống kính của 
máy chụp hình, nó lật ngược hình 
của vật. Vì thế, trong con mắt của 
Bạn, vật thể ghi nhận lại là hình 


—4>‹ ngược Hình dáng người đàn 


ông/bà yêu dâu, cao ráo, 


trẻ đẹp của Bạn trở thành một đám 


rô1 nùi màu sắc chông ngược mà thôi. 


hơn khi Bạn nhìn thấy một người mù. Con ngươi của mắt (retina) có thể được thay thế 


bằng một dụng cụ y khoa vô cảm. 
Làm Sao Chuyên Hoá Tham i 


Trang 22 


Làm cách nào đám màu 
sắc này được chuyển vào 
trung khu thần kinh nhìn của 
não? Toàn thể đám màu này 
không chạy lên não, nó chỉ tạo 
ra sự rung động vào hệ thần 
kinh để chuyển các tín hiệu 
rung động (vibration) này lên 
não. Sự chuyên động được thực hiện với vận tốc khủng khiếp, 
nhanh hơn cả vận tôc ánh sáng. Thế nên chớ nên tin nhằm 
rằng chúng ta không thể chuyển động nhanh hơn vận tốc ánh 
sáng. 

Màu sắc khác nhau sẽ tạo ra sự rung động khác nhau về 
cường độ và điều kiện. Trung tâm thần kinh nhìn (seeng 
neuron centre) của não sẽ ghi nhận thông tí mới và so sánh 
với những thông tm đã có sẵn. Nếu nhận biết, thì nó sẽ ra một 
lệnh cho một thuỳ tiểu não tiết ra hoá chất đáp ứng với sự 
rung động của cơ thẻ. 

Toàn bộ hoạt động cơ thể này xảy ra trong phần tỷ của 
giây. Cho nên, tại sao một cậu thanh niên vừa nhìn thấy người 
yêu thì ngay lập tức tay chân bủn rủn và tim bấn loạn nhanh 
hơn bình thường!!! 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 23 


Sau khi chứng đắc, Đức Phật tính ra cơ thể con người 
có thê thu nhận 176,460 tỷ dữ liệu thông tm trong một giây. 
Các phản ứng này lại có hiệu ứng gia tăng nhanh chóng. 


Thử làm phép tính với l76 ngàn tỷ rung động trong 
một giây nhân với 3600 giây, sau đó nhân với 24 giờ. Con sô 
Bạn nhận được chỉ có trong I ngày thôi nhé. Cái bộ não bẻ tí 
mà có thê chứa một số lượng thông tin khủng khiếp như thế, 
hơn xa bất cứ cái máy vi tính siêu cấp nào. 

Chẳng. ngạc nhiên là bộ não chứa nhiều thông tin vô 
ích không kiếm tra và dĩ nhiên gây ra nhiều phản ú ứng hoá học 
không cần thiết trong cơ thể. Các thông tin về thương ghét 
yêu giận cảm xúc do ảnh hưởng tương tác hoá học trong hệ 
thần kinh đều xảy Ta và tồn tại trong não. Chính những cái 
sản phẩm hoá chất này tạo ra bất ôn tâm sinh lý của Bạn. 
Chính cái não này lại kiểm soát điều khiển các hoạt động con 
người của Bạn thông qua phản ứng hoá chất và sự rung động. 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 24 


Huân tập như thế não sẽ trở thành quen với một sự rung động; 
cái đó chính là Tanha (emotional reactions) và nó nghiện cái 
loại rung động như thế. Cho nên, Bạn sẽ thích một loại âm 
nhạc, một loại màu, một dáng đi, một màu cây v.v... Từ 
Tanha năng lượng được chuyển thành tham ái và tồn trữ tại 
Não. Thuật ngữ Phật học gọi nó là Nghiệp. 

Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú răng, chính 
Nghiệp dẫn Bạn tiếp tục sanh vào trong thế gian này. Trong 
lúc Bạn đang ở thế giới này thì Bạn lại tạo thêm Nghiệp. Tiến 
trình sanh tử tiếp diễn và tái diễn không ngừng. Xét kỹ thì 
chúng chỉ là những chuỗi cảm xúc và tác nhân là hoá chất 
trong cơ thể Bạn do chính Bạn tạo ra mà thôi. Cái thói quen 
này huân tập Bạn sinh hoạt phản ứng theo một chiều mà 
nhiều khi Bạn chẳng muốn chút nào cả. Nếu không huân tập 
thì Bạn chăng thê nhận biết chúng bởi vì chúng sinh ra rất 
nhanh rồi diệt cũng rất nhanh. Đó cũng chính là lý do tại sao 
Bạn có mặt ở đây và Bạn có được hạnh phúc hay không trong 
kiếp lai sanh trong tiến trình của Vô Minh và Tham Ái. 

Người Tây Phương thường hiểu chưa đúng chữ Tanha 
và dịch là Tham Ái. Không hăn thế, Tanha chỉ là phản ứng 
cảm xúc nội thân qua những cái Bạn nghe, ngửi, nêm v.v... 
Những cái này tạo thành sự rung động và phản ứng nơi bộ 
não và thân của Bạn. Thế thì bây giờ Bạn đã có thể hiểu được 
chính Bạn đã huỷ diệt cái thân thể tốt đẹp của Bạn và bộ não 
tốt bằng chính sự rung động cảm xúc vô ý thức (unconscious 
feelngs) của Bạn. Thuật ngữ Phật học đặt cho nó cái tên là 
mỹ miều là Vô Minh. 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 25 


5. Cách Chuyển Hoá Tham Ái. 

Đức Phật dạy: Hành trì Tứ Niệm Xứ “ là phương cách duy 
nhất, ngắn nhất dẫn đến Niết Bàn và thoát ra khỏi sanh tử 
luân hồi ”. Đó là cách duy nhất ngắn nhất nhận ra bản chất, sự 
tương tác, sự Sinh Diệt của Danh và Sắc '3 

Ví dụ: để khuyên dạy một vị Tỳ Khưuvô lễ, mặc 
dầu thông suốt Giáo Pháp nhưng lòng còn chứa đầy ái dục, 
và kiêu mạn Đức Phật thôt ra Phật ngôn: 


L6 niệm xứ (zh. P3 Jš, sa. sm†tyupasthana; P: satipatthäna), là bốn phép quán cơ 
bản về sự tỉnh giác. Phương pháp thiền quán của Nam truyền Therevada gồm quán 
thân (sa., pI. Kãy4a), quán thụ (sa., pI. yeđZanø), quán tâm (sa., p1. c7//4) và các pháp (tức 
là những ý nghĩ, khái niệm, gom lại là tâm pháp).Phương pháp quán chiếu này được 
nóI rõ trong kinh 7⁄ niệm xứ (pì satipatthäna-sutta) và Phật nói răng, pháp này có thể 
đưa đến Niết-bàn. Ngày nay tại phương Tây, phép quán bốn niệm xứ được phô biến 
rộng, trong đó hành giả ngồi (toạ thiền) hay áp dụng phép quán này trong các hoạt 
động hàng ngày. 

1. Quán Thân bao gồm sự tỉnh giác trong hơi thở, thở ra, thở vào 
(pI. nãpãnasaiï), cũng như tỉnh giác trong bốn dạng cơ bản của thân (đi, 
đứng, năm, ngồi). Tỉnh giác trong mọi hoạt động của thân thể, quán sát 32 
phần thân thê, quán sát yếu tố tạo thành thân cũng như quán tử thi. 

HỆ Quán Thọ là nhận biết rõ những cảm giác, cảm xúc dấy lên trong tâm, biết 
chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính, nhận biết chúng là thế gian hay 
xuất thế, biết tính vô thường của chúng. 

11. Quán Tâm là chú ý đến các tâm pháp (ý nghĩ) đang hiện hành, biết nó là tham 
hay vô tham, sân hay vô sân, sihay. VÔ S1. 

1V. Quán Pháp là biết rõ mọi pháp đều phụ thuộc lẫn nhau, đều Vô ngã, biết 
rõ con người chỉ là Ngũ uân đang hoạt động, biết rõ gốc hiện hành của các 
pháp. 

Trong Bắc Tông, các phép niệm xứ được hiểu là quán thân, thụ, tâm, pháp; bốn 
thứ đều là dạng của tính Không. 
'Kinh Tứ Niệm Xứ nói về 4 lãnh vực quán niệm. Bát nhã Tâm Kinh nói về quán 
chiếu 5 uân là không. Một Kinh quan trọng của Nam Tông - Một Kinh thông dụng 
bên Bắc Tông. Một Kinh nói vê cách thức tu tập. Một Kính nói về triết lý cao 
siêu. Hai Kinh này đều nói về ngũ uần. 
Ngài Mahatissa thera đã chứng đắc vì quán chiếu đúng cái cười của người đàn 
bà. Ngài đã chấm dứt tử sinh vì luôn quán chiếu bộ xương người. 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 26 


Dòng đi dục tràn ngập khắp nơi. Loài dây leo ái dục đâm 
chối và bám vững (đeo níu theo lục trần). Đã thầy loài dây 
leo đâm chôi, hãy dùng trí tuệ bứng tận gốc rễ. 

“ Bên trong chúng sanh hỷ lạc phát khởi và cuồn 
cuộn chảy trôi theo ngũ trần và những chúng sanh ấy đam 
mê say đắm trong ái dục. Nghiêng ngã theo dục lạc, họ đi 
tìm thỏa thích. quả thật vậy, người như thể đi đến sanh rồi 
đến hoại. " 

Sự dứt bỏ có thề được nuôi dưỡng tốt bằng phương 
pháp thiên kinh tởm ” KayagataSaii. 
KayagataSati là tên của phương pháp thiền quán chú tâm vào 
cơ thể như là một dạng của vật chât. Ngài Samahita chia sẻ 
dùng trực quan ghi nhớ những hình ảnh xác chết ghê tởm 
nhất và sau đó chánh niệm khi tâm trí để hình ảnh đó hiện 
lên trong tâm bất 
cứ khi nào tham 
lam, ham muốn và 
mong cầu tái phát 
sinh. Điều này 
làm cho các hình 
thức của tham 
áibốc  hơingay 
lập tức. Ngài 
còn cho biết thêm 
việc lặp đi lặp lại 
các hình ảnh này chữa được bệnh đồng tính luyến ái, háo 
dâm, ham muốn phẫu thuật thâm mỹ, làm đẹp và các 
loại tham khác... 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 27 


Bạnhãy tập trung chánh niệm vào thân thể” và liên 
tục nhìn thấy bộ xương, tóc, da, móng, răng, thịt, các cơ 
quan nội tạng và không có gì khác; chỉ là một cái vỏ bọc bần 
thỉu của xương. Cũng. giống như một người bán thịt mô xẻ 
con bò, con heo và cắt nó ra thành từng mảnh. Cơ thể là tác 
giả gây ra biết bao sự đau đớn, và mỗi ngày nó sẽ đều già cỗi, 
chết và phân hủy. Không hè có cái tôi và cũng không có cái ta 
ở đây! 

Tới giai đoạn này Bạn đã nhận biết cái đau, khổ v.v... 
chăng có cái gì dính líu đến cái Ta, cái Ngã. Tắt cả chỉ là một 
tiễn trình cảm thọ liên tục (a continuous process of feelings). 
Nếu Bạn liên tục quán xét tiễn trình thành lập và tăng trưởng 
cảm thọ nhưng không dính mắc đến cái Ngãvà cái Ta thì Bạn 
sẽ không còn tự lừa gạt chính mình. Trò chơi trốn tìm trong 
Danh và Sắc trở thành bất đắc dĩ và hiển nhiên. Nếu có cái 
Khô thì có cái sự tìm tránh nó hay thay thế nó với cái Lạc. 
Nên cảnh giác khi Bạn được thoát ra khỏi cái đau, khổ, cảm 
thọ bất như ý thì cái khổ sở chuyên hoá thành thọ lạc. Cái này 
cũng làtự lừa gạt sự nhận biết đúng đắn về sự hiện hữu. Như 
vậy các cảm thọ khổ hoặc là cảm thọ lạc thực ra chỉ là tiến 
trình thành lập và tăng trưởng của Tâm. Nó sinh và diệt ngay 
lập tức và hoán đôi với nhau. Có nhiều khi Bạn nhận lầm cái 
này với cái kia; thọ khổ với thọ lạc. 

Liên tục quán xét về tiễn trình của Tâm trên đề mục quán 
xét sẽ giúp Bạn hiệu rõ và phát triên kiên thức đúng đăn về đê 
mục. Bạn sẽ nhận biết tính chất thực của đề mục chỉ là sự 
tương tác của tứ đại. Bằng vào đó, Bạn sẽ loại trừ được: 


° Đức Phật cũng đưa ra 40 đề mục cho Thiền quán. (xem phần phụ lục). 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 28 


- _ Tà kiến — nhận xét sai lầm 

-_ Tà Tư Duy - suy tư sai lầm về Danh Sắc dính mắc vào 
Ngã, Ta, Của Ta, những cái nguồn gốc cội rễ của mọi 
sự lo lắng phiên não. 

Đây chính là nên tảng của tiễn trình tiễn đến (bán) Tư Đà 
Hoàn (semi-sotapanna). Sắc luôn luôn hoạt động theo cách và 
quy trình riêng của nó để đạt đến kết quả của nó. Các nguyên 
lý tự nhiên tiệm tiễn về sanh, già, chết hay hiện hữu, tương 
tác và biến mất. Chăng ai có thể can thiệp hoặc sửa đổi cái 
tiến trình tự nhiên này được. Nhưng cái Tâm (Nama) do bộ 
não tạo ra có thê làm cho Bạn nhằm tưởng về tính cách và 
nhận xét sai lầm về sự hiện hữu ảo (vrtualfake existence). 
Bạn sẽ nhầm lẫn cho rằng Bạn bị đau, tê cứng... Ngay khi 
Nhân Cách Hoá sự hiện hữu bất cứ với tính cách nào được 
tăng cấp như thế nào thì năng lượng cảm thọ sẽ lập tức bị 
chuyền hoá thành năng lượng tham ái. Vòng tròn tiến hoá tiếp 
tục không ngừng nghỉ. Và sự hiện hữu của Bạn (Tôi, Ta, 
Ngã) chính là nguyên nhân chính cho tiến trình Nhân Duyên 
tiệp tục. Paticca samuppada. 

Trong khi thực hành Thiền, nếu sự đau cứng xuất hiện, 
chúng chỉ là sự tương tác của tứ đại (sắc). Khi có cảm giác tê 
cứng, Bạn nhận biết chúng chăng phải là cảm thọ mà chỉ là 
tiễn trình tương tác của tứ đại. Luôn quán xét như thế, Bạn sẽ 
tăng trưởng khả năng nhận biết tiễn trình của Tâm. Trong cái 
tiễn trình này chắng có cái Sắc nào trong đó. Nó không có cái 
Ta, Tôi, Của Tôi. Như vậy tiến trình này sẽ từ từ xoá đi cái 
khái niệm giả lập tướng (created mímd) vê Ngã, Ta, Tôi.... Cái 
nhìn hiểu biết liên tục rõ ràng về Tôi, Ngã, Ta và những hệ 
luy Tham Ái cũng theo đó mà gãy đỏ. 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 29 


...Chính thân này còn không phải | là của ta thì con cải nào là 
của ta, sự nghiệp nào là của ta?" 

Năng lượng cảm thọ sẽ phải ngừng ở đây và sẽ không thể 
chuyển hóa thành năng lượng Tham Ái. Nó phải ngừng vì 
chính Bạn đã phát triển được năng lượng Chánh Kiến (sama 
ditth), chìa khoá quan trọng trong Bát Chánh Đạo. 

Khi luôn luôn quán xét tiến trình cảm thọ, Bạn cũng sẽ 
phá huỷ luôn cái Tâm Hành (cttta sankharas) và từ đó cách ly 
Bạn với Tham Ái. Tiến trình cảm thọ chỉ là sự tương tác của 
tứ đại của não bộ; nôm na là cái não và các tác vi của nó. 

Tại sao Cảm Thọ sẽ bị ngưng tại điểm này mà không thể 
chuyên hoá thành năng lượng Tham Ái? Bạn nên nhớ rằng 
Cảm Thọ chỉ là kết quả của sự tương tác của tứ đại. Nhưng 
thông thường thì Bạn lại nhận lầm rằng BẠN (chính Bạn) 
đang bị đau, tê cứng... Bạn bị áp lực tâm lý cấp thời thói 
quen để chấp nhận rằng chính Bạn tê cứng, đau... Vì nhận 
thức sai lầm (Vô Minh) theo thói quen từ lâu, Bạn vô tình để 
cho cảm thọ chuyền hoá thành Tham Ái, và rồi Thủ Hữu. Đây 
là tiến trình Tâm Sinh Lý liên tục (samsara...) sinh ra hành 
tác mà nhiều người gọi là “dòng tâm”. 

Tại sao Bạn lại chịu sự chỉ phối của Tà Kiến (ditth) như 
thế? Câu trả lời rất đơn giản: Do chính vì thiếu kiến thức (vô 
minh avija) về kết quả sự tương tác của tứ đại và hệ quả cảm 
thọ theo đó. “Kẻ bị phủ váy (rong ải dục kinh hoàng như thỏ 
năm trong rọ. Bị thăng thúc và những trói buộc tham ái, sân 
hận, sỉ mê, ngã mạn và tà kiến xiết chặt, kẻ ấy còn đau 
khổ triển miên lâu dài. " ?Ì 


° Kinh Pháp cú, câu 62 
*“ Kinh Pháp Cu, câu 340, 342. 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 30 


Nếu Bạn có được một sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn về 
nguyên nhân của sự sinh hoạt của tứ đại và những tiễn trình 
ân chứa trong đó thì Bạn đã phá huỷ được những cái thành 
kiến hay định kiến về sự hiện hữu không thực. Đức Phật dạy 
nếu Cảm Thọ (không phải cái Bạn đang là) không được 
ngừng thì nó sẽ chuyên hoá thành năng lượng Tham Ài, Thủ, 
Hữu và Tái Sinh. Nhưng nếu Cảm Thọ ngưng thì Tham Ái, 
Thủ, Hữu bị phá huy. Vòng tròn Mười Hai Nhân Duyên bị 
gãy và không còn nhân nào để tái sinh nữa. 

Thế thì cái øì còn sót lại sau khi Bạn liên tục quán xét về 
Danh và Sắc? Chỉ còn cái Thức (sự nhận biết cognitive 
perception) của tiến trình cảm thọ (endlkss process of 
feelings, nhưng không phải là cảm thọ thực tế). Thọ Lạc và 
Thọ Khổ tiếp tục phát sinh là kết quả của sự tương tác của tứ 
đại. Nhưng ở trong giai đoạn này Bạn chỉ quán xét sự sinh ra 
và hoại diệt của cảm thọ. Trong lúc liên tục phát triển khả 
năng quán chiếu như thế Bạn sẽ xoá đi sự sinh và diệt của 
Tâm. Chỉ còn một phần nhỏ của Tâm sót lại Đó là một phần 
nhỏ trong sáng của cái Thức (đó là sự nhận biết nhưng chưa 
phải là Tuệ Giác). 

Chỉ khi nào Bạn có thê chỉ chuyên chú tâm quán xét các 
đặc tính và sự hoạt động của Tâm (smh và diệt mà không 
dính mắc đến Khổ và Lạc, thì cái vòng xoay Nhân Duyên sẽ 
bị phá vỡ. Cái Thấy, Cái Nghe chỉ là tiến trình cảm thọ. Các 
nhạy cảm bức xúc sinh ra từ cái Nghe, cái Thấy... sẽ trở 
thành tiến trình cảm thọ. Trong môi lúc Bạn nhận biết tiến 
trình đặc thù của Tâm. Như thế chính là lúc Bạn có thể nhận 
biết sự sanh diệt của Hành. 

Những cái làm Bạn có sự nhận biết sẽ giúp Bạn quán 
chiếu tiến trình đặc thù của Tâm (tiến trình cảm thọ). Tất cả 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 3Ï 


tiến trình này đều phải chịu sự chi phối của quy luật thiên 
nhiên của Sanh và Diệt. Nay quán chiếu Danh và Sắc trở 
thành quán chiếu Sanh và Diệt. 

Bước I: Tư Đà Hoàn 

Tư Đà Hoàn bây gIỜ đã nhận biết rõ trạng thải và tiến trình 
của Cảm Thọ. Khi vị đó nghe hoặc thấy vị này liền quán 
chiếu cái tiễn trình Tâm. Vị âynhận biết và lưu trữ được tiến 
trình thành lập và tiêu diệt của cảm thọ. Quán xét cảm thọ bây 
giờ trở thành quán xét tiến trình sanh và diệt.Theo đó, nhận 
biết Vô Thường và cái Tri Thức về Vô Thường cũng tăng 
trưởng. 

Bạn nên quán xét các cảm thọ như là tiến trình tương tác 
của cảm giác. Đau, tê, cứng, buồn, ngứa... Các tiến trình này 
có một điểm sinh và một điểm diệt. Nó tự sinh và tự diệt theo 
tiễn trình của nó mà không ai có thể can dự. Bạn quán xét kỹ 
sẽ thấy chăng có cái Tôi hay cái của Tôi ở trong cái tiễn trình 
đó. Tuệ Giác về Sinh và Diệt nương theo đó mà phát triển. 

Khi Bạn có Tuệ này thì Bạn sẽ phá bỏ được tả kiến (thân 
kiến) đã ngủ ngầm ảnh hưởng cái Thức (bộ nhớ cognitive 
pcrceptlon) của Bạn bấy lâu nay một cách vi tế. 

Cuối cùng Bạn sẽ nhận ra bản chất thực và sự tương tác 
của tứ đại Đất, Nước, Gió, Lửa. Bạn sẽ nhận ra những cái 
kiến thức về Tâm của Bạn cũng là không đúng, vì chúng chỉ 
là những sản phẩm do sự hoạt động của bộ não; hoàn toàn là 
nguyên tắc vật lý. Không có gì là mơ hồ cả. 

Quán xét về Cảm Thọ do tứ đại tương tác gọi là Vedana 
Satipatthana - Tỉnh Giác Niệm Thọ. Cuối cùng của giai đoạn 
này chỉ còn cái Thức (sự biết và nhớ) của cảm thọ còn lại mà 
thôi. 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 32 


Bước 2: Tư Đà Hàm 

Bây giờ Bạn có thể đạt đến cái Tâm đơn điệu (one 
pomtedness mmd) chỉ biết được một sự Sanh và sự Diệt. Các 
mùi vị, màu sắc nay trở thành Sanh và Diệt. Các sự nghe, 
thấy, ngửi, nếm đều nên quán chiếu như là tiến trình sanh và 
diệt tức là Vô Thường. Đây là chìa khoá bước vào cánh cửa 
Tư Đà Hoàn. 

Bạn sẽ được thoát ra khỏi cái tà kiến là Tôi đau, Tôi 
nhức... Liên tục quán xét như thế Bạn sẽ nhận biết được cái 
Vô Ngã vì không có cái gì dính đến hay can dự đến tiến trình 
thành lập cái Tôi (Ngã) Self Anatta. Do đó Tuệ Giác về vô 
ngã sẽ phát sinh. 

Thông thường từ bao lầu nay mọi ngừoi đều công nhận 
là Thân và Tâm là hai thực thể riêng biệt. Do đó dẫn đến sự 
nhằm lẫn chấp thủ có cái Ta, Tôi, Ngã. Thực ra chắng có cái 
Tâm nào cả. Chỉ có cái bộ não (hoàn toàn vật lý) và các hoạt 
động của não bộ. Có nghĩa là chỉ có cái Thân và các họat 
động của Thân. 

Con người từ lúc sinh ra đã được huân tập ghi nhận vào bộ 
não những thông tin dữ liệu về phong tục tập quán, gia đình, 
xã hội, giáo dục, môi trường, bạn bè, v.v... cho nên sẽ nhìn, 
quan sát, nhận biết đối tượng hay hiện tượng theo những cái 
đó. Cái Bạn nhìn thực sự chăng phải đơn thuần là cái nó thực 
sự là. Những cái Bạn thu nhận được là kết hợp của những 
thông tim dữ liệu thu thập qua Š căn sau bao nhiêu ngày tháng 
và do đó sinh ra những cảm xúc nội tại. Tâm ảnh hưởng đến 
sinh hoạt của Thân. Thân ảnh hưởng những yếu tố nội thân và 
ngược lại.Cả hai tương tác với nhau để có thê sanh ra một sản 
phẩm thứ ba. Tất cả những dữ liệu thông tin này được lưu trữ 
trong bộ não bé tí của Bạn. Chúng ta đặt cho nó cái tên mỹ 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 33 


miều: Thức. Thực ra nó nên được gọ! là khả năng nhận biết 
và tái nhận biết. 

Thế thì có 5 cái uẫn như Phật học thường liệt kê hay 
không? Có thê là không. Chăng có cái uân nào ngọai trừ các 
hiện tượng và tiền trình sinh và diệt.Các vật chất tác hợp vào 
một nguyên tố và nguyên tố đó được sinh ra. Năng lượng 
được chuyền hoá thành vật chất và ngược lại trong một công 
thức khoa học nổi tiếng của khoa học gia Emstem : E=mec2. 
Chắng có cái gì gọi là Uấn thực sự cả ngoại trừ sự tương tác 
của tứ đại và Sinh Diệt. Nhưng Bạn lại dính mắc tới 5 uẫn 
sinh diệt và bị chúng sai khiến trong suốt cuộc đời của 
Bạn.Thực ra Bạn đã bỊ huân tập hành xử và tư duy qua bộ não 
thông qua 5 căn từ vô thủy; lâu lâu lắm rồi.Vì vô minh (thiếu 
trí tuệ) Bạn nhận lầm chúng là sự thực (chân đề). 

Bước 3: A Na Hàm 

Nếu Bạn nhận biết rõ năm uấẫn chỉ là tiến trình không 
ngừng (endless process) của sự sinh và diệt, đến và đi, thì 
chẳng có cái uẫn nào thực sự có mặt cả. Chỉ còn lại sự sinh và 
diệt mà thôi. Tiến trình sinh diệt này xảy ra trong từng sát na 
CỦa SỰ sống và từng hơi thở. Cái Thân (tứ đại) và Tâm (bốn 
uấn còn lại cũng chỉ là tiến trình sinh diệt, và khi bị Bạn 
nhận diện rõ rệt thì ảnh hưởng của chúng trên Bạn theo đó 
cũng từ từ bị triệt tiêu. Chúng không còn ảnh hửơng trên não 
bộ của bạn nữa; hoặc giảm từ từ đến lúc không còn nữa. Các 
hình bóng, giả đmh, khái niệm và ý thức chấp thủ trên những 
quy định như con người, đàn ông, đàn bà, chó, mèo v.v... đều 
bị triệt tiêu. 

Đó là tình trạng tuệ giác của Anagami (A Na Hàm). Thân 
kiến (Tà Kiến) bị triệt tiêu, Chánh Kiến được xây dựng và 
tăng trưởng. Sự chấp thủ vào 5 uẫn cũng tan rã. Không có 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 34 


Chấp Thủ thì Tham Ái cũng không có cái Khát Ái đi tái sinh 
xảy ra trong tương lai. Sự khao khát về sự hiện hữu chấm dứt 
khi hành giả thức tỉnh sau giấc mơ hiện hữu (dream of 
existence) từ vô luợng kiếp. 

Bước 4: A La Hán, Còn lại cái Thức“... (cái nhớ) 

Đến giai đoạn này thì chắc hắn Bạn đã thực hành được 
một số bước căn bản. Bất cứ cái gì khi Bạn xúc chạm qua 5 
căn thì Bạn chỉ còn nhận biết và quán xét kỹ như là những cái 
thân xác mục rã từ từ và thối tha. Bạn sẽ theo đó tăng trưởng 
tri thức về sự hoại diệt của các pháp. Các pháp đều bị huỷ 
hoại và bản chất thối tha. 

Do đó Bạn sẽ không còn ưa thích hay dính mắc đến các 
vật hay đối tượng mà Bạn trực đối, dù rằng đối tượng đó có 
đẹp mỹ miều đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ là một cái thây 
ma đang chết mòn và rữa thối, hay là một cái thùng phân di 
động. Cái tri thức (knownmg) này sẽ được chuyên hoá thành 
năng lượng Tuệ Giác (knowledge energy) trong não bộ của 
Bạn. Cuối cùng thì cái thây ma thối rữa đó đã thường xuyên 
trở thành đề mục của sự thiên quán. 

Liệu như vậy nó sẽ tạo ra cảm thọ gì khác hay không ? 
Dĩ nhiên là Có. Nó sẽ tạo ra sự cảm thọ tiêu cực. Nếu Bạn 
tiếp tục và liên tục quán xét nó như là tiến trình của chuyển 
hoá năng lượng: thay đổi từ sự dính mắc vào một đối tượng 
(ví dụ là người đẹp mỹ miều) thành năng lượng trí tuệ nhận 
biết cái thây ma từ từ mục rã thì sự tăng trướng nhận thức đưa 
đến sự phát triển năng lượng tích cực của trí tuệ về Sự Khô, 


“* Cái Thức Tham Ái có hai loại : Thức Tái sanh và Thức hoạt tác trong suốt đời sống. 
Tổng cộng có 19 loại Thức Tái Sanh: 1 thế giới thấp, 9 cõi dục giới của con người và 
chư thiên, 5 cõi sắc, 4 cõi vô sắc. Còn những 32 cái khác sinh ra trong lúc sống do 
hoạt động của Tâm (vipaka vimnana). 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 35 


bản chất và tiến trình Sinh Diệt của Khổ. Cái Khổ này cũng 
không thực nốt. Nó chỉ là một khái niệm hay phạm trù để dẫn 
hành giả đến trí tuệ viên mãn; nhận biết các pháp như thị. Nó 
là Như Vậy. 

Sự chuyển hoá thăng hoa trí tuỆ này sẽ trợ giúp và 
hướng Bạn đến sự quán triệt một cách tự nhiên về tiến tình 
thành lập của năng lượng cảm thọ (thích, ghét, trung hoà, hỗn 
tính) trên não bộ của Bạn. Sự hiểu lầm về cảm thọ lại chính là 
tảng đá lớn từ lâu nay đã ngăn trở bước đường hành trình của 
Bạn vào Niết Bàn. Nay nhờ thường xuyên quán chiếu vào 
Sanh và Diệt, Bạn sẽ không còn vướng mắc vào sắc pháp 
nữa. 

Thứ Quán Ngược Dòng... Tại sao Bạn có mặt ở đáy? 

Bây giờ chúng ta thử tư duy ngược dòng một chút 
nhé. Tại sao Bạn là cái Bạn đang là? Cái nguyên nhân gì thúc 
đây Bạn trở thành cái như thế này? 

Đề dễ hiểu xin vẫn tắt như sau: Bạn ở đây và là cái đang là vì 
Bạn có ưa thích — tham ái — muốn ở đây và trở thành cái, hay 
cách làm mà Bạn đang ưa thích. 

Bạn ở trong cõi ta bà vì Bạn ưa thích nó trong những 
kiếp thời gian quá khứ. Đơn giản thế thôi. Thử hỏi, nêu Bạn 
nhàm chán chỗ nào đó thì Bạn có còn muốn quay trở lại chỗ 
đó để thăm viếng hay không? Hãy khoan nói chuyện quay về 
nơi đó để sinh sống. Câu trả lời rõ ràng và chắc chắn là 
Không. 

Trong nhiều tiền kiếp Bạn đã tích luỹ một cái khát ái 
(dù xấu hoặc tốt) về sự hiện hữu (thrst of existence). Chính 
cái khát ái đó là một loại năng lượng kích tác đề Bạn quay trở 
lại nơi này. Bạn đã huân tập sự khát ái đó qua những sự cảm 
thọ nơi nghe, nhìn, ngửi, nếm, xúc chạm, yêu ghét, ăn, ngủ, 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 36 


đi, đứng... Bạn thưởng thức những hoạt động này với sự 
nhiệt thành một cách vô tình hay hữu ý. Nhưng kết quả của 
nó là tăng trưởng năng lượng Tham Ái (desire/thrist energy) 
và Bạn sẽ tái sanh theo năng lượng đó. Nguyên lý hấp dẫn 
tương tác (universal law of mteractive affractlon) ứng dụng ở 
đây, đó là nguyên lý hoạt tác không ngừng vô chủ của vũ trụ. 
Những cái hoạt động tương tác này đều được ghi nhận nơi bộ 
não của Bạn. Các hoạt động quá khứ là nhân thì sự hiện hữu 
là quả. Năng lượng Tham Ái trong thời quá khứ sẽ sản xuất 
thêm Tham Ái trong hiện tại, cứ như thế mãi tăng trưởng. 

Khát Ái thực sự là gì? 

Phân tích theo mục đích của pháp hành thì Khát Ái có 
thê được tạm xếp vào 3 loại chính tuỳ theo tính chất của nó: 
Tốt, Xấu, Trung Tính. Tham Ái cũng có thể xếp theo trạng 
tính: Dục Ái (hình thái), Sắc Ái (Không có hình thái) và Vô 
Sắc Ái (Siêu hình hay Tưởng). Những loại năng lượng này 
kích tác cho các chúng tử tái sinh trong 3 cõi như được kinh 
điển mô tả; hay là 31 cõi nhân thiên (theo hệ Nam Truyền). 

Nếu Bạn liên tục quán xét trạng thái Sinh và Diệt” của 
Danh và Sắc thì chúng thực ra chăng có chủ thể và tự tánh, và 
dĩ nhiên hệ quả là đau khổ “khi chúng ta dính mắc. Nó chắng 
là gì cả, chúng chỉ là những tiến trình sanh diệt của sự nhận 
biết của cái Thức. Sắc do 4 yếu tố và 5 uân; toàn là những 
biến dạng tương tác của năng lượng. Danh (Tâm) chỉ là sản 


“3 Sự tỉnh giác liên tục vè sinh diệt sẽ dẫn đến sự nhận biết Vô Thường, Khổ, và 
Vô Ngã của các pháp. 

? Quán xét trên vô ngã, khô, vô thường dễ dẫn đến ngộ nhận một phần vì tất cả những 
thứ này khó nuốt trôi; và một phần khác vì chúng chỉ thành hình qua cái Tưởng giả tạo 
không thực. Tuy nhiên, cái thuyết này đã có mặt từ bao thế kỷ trong các văn bản được 
xem là ghi lại lời dạy của đức Phật. 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 37 


phẩm của não bộ; nghĩa là chúng cũng là một phần của cơ thể 
vật lý (Sắc). Cho nên, nói phân ra Danh Sắc để dễ hiểu trong 
lúc thực hành mà thôi, tất cả chỉ là năng lượng: toàn thân chỉ 
gồm 108 nguyên tử; năng lượng di động (feld of energy) 
theo lượng tử học. : 

Thê thì Khát Ai thực sự là gì đây? Nó là sự tích luỹ 
kiến thức về Thức (năng lượng nhận biết cognitive 
perception) thông qua Š căn khi chúng xúc chạm với các hiện 
tượng, hình thái, màu sắc, âm thanh bên ngoài thân. Bộ não 
của chúng ta có khả năng tuyệt vời lưu trữ và phân loại thông 
tin các đối tượng hay sự kiện. Nó cũng có khả năng tự đặt tên 
và phiên dịch đối tượng theo cảm thọ. Những cái thông tm 
nhạy cảm tạo ra sự rung động được hoán chuyển thành năng 
lượng tham ái và tiếp tục đây những cái năng lượng này xa 
thêm hơn nữa hoặc thiết lập ra những cái tham ái khác.Các 
nhà học giá Phật học và những hành giả thường gọi đó là 
Tiên Trình Tái Sinh hoặc Sự Tiệp Tục Hiện Hữu. (Có lẽ Bạn 
cũng nên tự hỏi cái hiện hữu từ những cái trống rỗng chăng!! H 
hay từ những cái trống rỗng có cái gì đó, black holes ïn the 
UnIVerse©). 

Khát Ái những cái gì 2? 

Bạn có thê sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Tham Ái luôn 
xuất hiện trong mỗi sinh hoạt của cuộc sống. Hãy tư duy xa 
thêm một chút nữa Bạn nhé. 

Khi một đứa bé còn trong bảo thai, nó trải nghiệm đủ 
các thứ thông tm từ người mẹ như thức ăn, thức uống, mùi vị 
và ngay cả những phản ứng hoá học sản xuất đo bởi người mẹ 
trong đời sống hăng ngày. Số lượng thông tin khống lồ nà 
đăng ký vào não bộ của bào thai và ảnh hưởng đến tính chât 
và tư cách của nó khi nó sanh ra. Cho nên cũng không có gì lạ 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 38 


khi đứa bé có tính bạo động do sự ảnh hưởng của thời gian 
người mẹ mang thai. Thực ra, nó là hoá chất do sự tương tác 
giữa người mẹ và môi trường sinh sống. Các thói quen phản 
ứng của nó tạo nên một chu trình bản năng smh hoạt đặc biỆt. 
Điều này làm cho đứa bé có các cá tánh đặc biệt. 

Khi nó được sanh ra, 5 căn của nó lại xúc chạm với 
môi trường và liên tục đăng ký những thông tn đó vào não. 
Từ đó, trí nhớ được tạo ra, một số sản phẩm hoá chất mới 
theo đó được tạo thành. Tất cả những cái này thành lập ra một 
ký hiệu đặc thù của bản tánh, tư cách và chúng luôn thay đổi 
theo môi trường, thời gian. Tham ái được thiết lập ra như thế. 

Thể thì, bây giờ Bạn nhận biết Tham Ái là gì nhé: 

- - Pham ái ngửi 

- Tham ái nhìn 

- Tham ái nễm mùi vị 

- - Tham ái nghe 

-_ Tham ái xúc chạm 

Và cuối cùng là tham ái suy tư 

Đến giai đoạn này, Bạn tự hiểu: Bạn chính là nạn nhân của 
tham ái do Bạn tạo ra hằng ngày thông qua 5 căn. Số lượng 
thông tin vô tận, không đếm nôi. Sau khi giác ngộ, Đức Phật 
nói trong mỗi giây não bộ chúng ta nhận được 176,460 tỷ 
(one hundred seventy six trilHlons míormation) thông tm. 
Không thê tưởng tượng nổi, phải thế không các Bạn? Những 
thông tm đó lại được lưu trữ trong não bộ của Bạn (cái Thức: 
cái nhớ). Mỗi cái tham ái lại thiết lập thêm ra những cái tham 
ái mới. Bạn đã tình nguyện đầu hàng bản thân cho cái tiến 
trình thông tm ý Thức vô tận này. 

Có cách nào Bạn ngưng tiếp nhận thông tin mới để tiêu 
diệt những cái đang hiện diện hay không 2 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 39 


Có thể, nhưng với nhiều khó khăn. Bạn sử dụng 5 căn 
hằng ngày và ưa thích sử dụng chúng. Tham ái xây trên tham 
ái nhưng vẫn có cách thoát ra. 

Và đây là cách thoát ra Tham Íi. 

Đức Phật cho một ví dụ: Nếu có một con rắn chạy vào một 
ụ đất có 6 cái lỗ. Bằng cách nào Bạn có thê bắt con rắn này? 
Câu trả lời như sau: Bạn bít hết 5 cái lỗ kia và kiên nhẫn chờ 
ở cái lỗ thứ sáu. Khi con rắn chui ra thì Bạn chỉ cần bắt nó 
thôi. Đơn giản là thế nhưng Bạn phải có đủ thông minh và 
kiên nhẫn đề làm được VIỆC này, chỉ cần Bạn sơ sấy trong 
một tích tắc thì con rắn sẽ chuôn ra và trốn thoát. Bây giờ thì 
Bạn có thể mường tượng ra là Bạn phải làm những việc gì 
chưa nhỉ? 


8. Cái Thức Tham Ái: Kẻ thù tôi nhất nhưng cũng là 
người bạn tôt nhật. 

Đến giai đoạn này thì Bạn đã nhận thức được là cái 
nguyên nhân lớn dẫn đến sinh tử là cái Thức Khát Ái (thirst 
Of existence). Đơn giản hoá là Bạn bị tái sinh chỉ vì Bạn tham 
ái và thoả thích để làm thế. Thử nghĩ xem, nếu Bạn rời một 
nơi mà Bạn chán, ghê tởm, và không còn muốn quay lại đó 
nữa, thì Bạn còn muốn về nơi đó sông hay không ? 

Cái Thức Tham Ái này đa phần dẫn Bạn đi tái sinh. Cái 
Thức muốn nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm... thông qua 5 
căn được bồi đắp tích luỹ nhiều lên trong mỗi tích tắc sẽ là 
nguồn năng lượng không lồ dẫn Bạn lên đường tái sanh. 
Người ta gọi nó là Nghiệp. Bạn tạo ra nó một cách vô thức, 
vô tình hay tình nguyện (vì thoả thích). 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 40 


Trong một quan điểm Phật học, tham ái chỉ là sự rung động 
của năng lượng cảm xúc (emotional reaction enerpy). Bạn lại 
thoả thích với sự 


ø , rung động này và nó 
NGHIỆP TÂM THỨC được đặt tên là Tanha 


„ (tham ái). Khi tham 
=3 Ưng DN ái xuất hiện, Bạn yêu 
thích cái cơ thể của 

(Nghiệp]—> mm Bạn (Thân kiến) và 
NNG Xa môi trường (6 trần) 


nơi nó đang sinh 
hoạt. Bạn theo đó lại 
thoả thích với cái 


Thân đó (thân kiến) 
và dính mắc (clinging) chấp thủ (existence of I, Me, Mie) sự 
hiện hữu của nó. 

Chỉ khi nào Bạn có thực sự quán xét cái tiễn trình của 
Thức thì nó mới có thể bị chuyển hoá hay huỷ diệt. Hãy lấy 
một ví dụ: Quán xét kỹ Tham Ái sự Nghe chỉ là cái tiến trình 
chuyển hoá thông tin của Nhĩ Thức; cái Biết của cái Nghe. 
Không còn cái vui buồn theo cảm xúc do cái Nghe nữa, chẳng 
có cái Tôi, hoặc cái Ta nghe nữa. Cũng như thế, nếu Bạn 
quán xét nhận biết các thông tin do cái Nhãn Thức (Cái Biết 
của cái Thấy), Cái Biết của cái ngửi và v.v... thì chúng cũng 
sinh diệt luôn luôn. 

Những cái này tự hoạt động tương tác và tăng lượng 
theo quy trình riêng của chúng mà Bạn chăng có thể can dự gì 
được trong đó. Chúng được gọi tên là Dhamma satipatthana 
and Dhamma Nupassana (Pháp Sanh Pháp Diệt). Từ đó một 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 41 


cái Thân phức tạp được thành hình, và Tham Ái cái thân đó 
cũng thành lập trên căn bản đó. 

Khi Bạn đã quán triệt bản chất thực của cái Thức và sự 
hình thành cuả cái Thức Tham Ái thì chăng còn cái gì để 
quán xét nữa. Chúng chỉ là sự chuyển hoá của năng lượng và 
chăng có cái Tôi, hoặc cái Ta ở trong tiến trình đó. Tất cả đều 
Sinh và Diệt; nôm na là Vô Thường và Vô Ngã. Bạn chẳng 
thể nhận biết chúng qua sách vở hay bất cứ ai, phương tiện 
nào mà chính Bạn thê nhập (direct experience)” với nó bất cứ 
mọi lúc mọi nơi. 

“Này hối người thợ làm nhà! 
Ngươi đã bị bắt gặp 
Ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa 
Tất cả rui mè của ngươi đêu bị gẫy 
Cây đòn đông của ngươi cũng bị phá tan 
Tâm của Như Lai đã thành trạng thái vô sanh bắt diệt 
Mọi ái dục đã hoàn toàn chấm dứt” - 

Tới đây thì Bạn đã kết thúc tiến trình huân tập quán xét 
để có một Tuệ Giác chính thống vững chắc. Chắng còn cái gì 
để quán xét nữa.Trong kinh Tứ Niệm Xứ, được lặp đi lặp lại 
câu: "Vị ấy (hành giả) sống tự do và không bám víu vào một 
thứ gì trong thế gian". "Tự do" ở đây có nghĩa là thoát ra 
khỏi ái dục (tanhà) và tà kiến (ditthi), cùng tất cả sự ràng 
buộc của danh sắc, một bản ngã thường còn hay một cái "Ta" 
vĩnh cửu. 


“ “Cấp hành giả có thể đạt được sự chấm dứt tham ái nơi cái nghe, ngửi nếm.... 
tạm thời khoảnh khắc và chỉ có hiệu lực trên đối tượng hay đề mục quán chiếu. 
Như vậy vòng sanh tử luân hôi bị cắt đứt một phân, nên gọi là tadanga nibbutI, 
đoạn trừ từng phần. Các Ngài Arahat được gọi là đoạn trừ toàn phần. 

?6 Kinh Pháp Cú, câu 153-154 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 42 


Mặc cho quá khư trôi đi 
Nứu chỉ hiện tại, chờ gì tương lai 
Rời mau bến thảm cuộc đời 
Vượt qua bở nọ là nơi tuyệt vời 
Khi tâm đã giải thoát rồi 


^ ` . ~ Ẩ« ^» À_ 27 
Đáu còn sinh lão nồi trôi xoay ván. 


“” Kinh Pháp Cú, câu348 
Làm Sao Chuyên Hoả Tham i Trang 43 


PHỤ LỤC 
1. 40 Đối Tượng Thiền Định (kammatthãna): 

công án hay đê mục thiên định: 

I) 10 đề mục hình tròn (kasina): Đất, nước, lửa, ĐÓ, 

xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. 

2) 10 đề mục tùy niệm (anussati): Phật, Pháp, Tăng, giới, 

thí, thiên, sự chết, 32 thể trược, tịch tịnh, hơi thở. 

3) 10 đề mục tử thi bất tịnh (asubha): Tử thi mới chết, tử 
thi bầm tím, tử thi chảy máu, tử thi chảy mủ, tử thi bị 
đâm thủng, tử thi có giòI, tử thi bị chặt đứt đoạn, tử thi 
bị căn xé, tử thi rời rạc, tử thi chỉ còn XƯƠng. 

4) 4 đề mục tâm vô lượng (appamaññä): Tâm từ vô lượng, 
tâm bị vô lượng, tâm hý vô lượng và tâm xả vôlượng. 

5)_1 đề mục quán vật thực bất tịnh. 

6) 1 đề mục phân tích tứ đại: Đất, nước, lửa, gió. 

7) 4 đề mục thiền vô sắc: 

- “Hư không là vô biên” (akaso ananto): tưởng không 
này làm đối tượng của thiền hư không vô biên xứ 
(akasanañcayatana). 

- “Thức là vô biên” (viññanam anantam): tưởng không 
này làm đối tượng của thiền thức vô biên xứ 

- “Vô sở hữu” hay ° “không có gì cả” (natthi kiãc)): 
tưởng không này làm đối tượng của thiền vô sở hữu xứ 
(akiñcaññayatana). 

- “Vắng lặng, vi tế” (santam, paniam): tưởng không 
này làm đối tượng của thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasaññanasaññayatana). 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 44 


Mười đê mục hình tròn kasiua 


1- 
bi 
3- 
4- 
5- 


Đề mục đất: Dùng đất làm đối tượng thiền định. 

Đề mục nước: Dùng nước làm đối tượng thiền định. 

Đề mục lửa: Dùng lửa làm đối tượng thiên định. 

Đề mục gió : Dùng gió làm đối tượng thiền định. 

Đề mục màu xanh: Dùng màu xanh làm đối tượng thiền 
định. 

Đề mục màu vàng: Dùng màu vàng làm đối tượng thiền 
định. 

Đề mục màu đỏ: Dùng màu đỏ là đối tượng thiền định. 
Đề mục màu trăng: Dùng màu trắng làm đối tượng thiền 
định. 

Đề mục ánh sáng: Dùng ánh sáng làm đối tượng thiền 
định. 


10- ĐỀ mục hư không: Dùng hư không làm đối tượng 


thiền định. 


Mười đề mục tử thi bất tịnh (asubha) 


Ís 


BI 


c5 
4- 


Đề mục tử thi trải qua 2-3 ngày, làm đối tượng thiền 
định. 

Đề mục tử thi biến sang màu tím thâm, làm đối tượng 
thiền định. 

Đề mục tử thi chảy máu mủ, làm đối tượng thiền định. 
Đề mục tử thi bị chặt đứt ra thành nhiều đoạn, làm đối 
tượng thiền định. 

Đề mục tử thi bị chó, quạ, diều hâu, kên kên, cắn xé bỏ 
rải rác, đối tượng thiền định 

Đề mục tử thi bị chặt tay, chân, đầu, mình bỏ rải rác, làm 
đối tượng thiền định. 

Đề mục tử thi bị đâm lủng nhiều lỗ, làm đối tượng thiền 
định. 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 45 


S~ 


Q_ 


Đề mục tử thi có máu chảy lai láng, làm đối tượng thiền 
định. : 
Đê mục tử thi có giòi, làm đôi tượng thiên định. 


10- Đề mục tử thi còn bộ xương trắng, làm đối tượng 


thiền định. 


Mười đề mục tùy niệm (anussati) 


Ì: 
3 
ca 
4- 
5- 
6- 
vi 
S- 
Q- 


Đề mục niệm 9 Ân Đức Phật. 

Đề mục niệm 6 Ân Đức Pháp. 

Đề mục niệm 9 Ấn Đức Tăng. 

Đề mục niệm về ĐIỚI trong sạch của mình. 

Đề mục niệm về sự bố thí của mình. 

Đề mục niệm về 5 pháp của chư thiên có nơi mình. 
Đề mục niệm về sự chết. 

Đề mục niệm về 32 thể trược. 

Đề mục niệm về trạng thái tịch tmh an lạc Niết Bàn. 


10- Đề mục niệm hơi thở vô — hơi thở ra. 


2. Bảy phép quán niệm “bất tỉnh quán”. : 
là những phép quán tưởng thân thê con người còn sông: 


1. 


ĐÃ 


3. 


4. 


Thân này lấy nghiệp trong đời quá khứ làm nhân; nó do 
từ tham ái, phiền não sinh ra. Đó là chủng tử không 
trong sạch. 

Ngay lúc cha mẹ giao hợp, nó nhận lấy cả hai giọt tỉnh 
huyết trắng đỏ làm thể. Đó là sự thọ sinh không trong 
sạch. 

Ở trong bào thai, nó nằm dưới sinh tạng và trên thục 
tạng, hôi hám, bẩn thiu, trơn nhớt, tối tăm, chật hẹp. Đó 
là chỗ ở không trong sạch. 

Ở trong bào thai, nó chỉ ăn máu mẹ. Đó là ăn uống 
không trong sạch. 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 46 


5. Khi đủ mười tháng, đầu hướng xuống âm hộ, máu mủ 
đều tuôn ra, chất dơ bân gớm ghiếc tung tóc. Đó là sự 
sơ sinh không trong sạch. 

6. Da thịt bao bọc một bộ xương, chứa đầy phân và nước 
tiêu; chín lỗ thường tiết ra chất dơ. Đó là toàn cả thân 
thê không trong sạch. 

7. Sau khi chết thì nó sình chương rữa nát, côn trùng ăn 
thành phân, lửa đốt thành tro. Đó là cái rốt ráo không 
trong sạch. 


3. Chín phép quán niệm “cửu tưởng quán”: 

1. Quán lúc mới chết: Quán tưởng người lúc mới chết, 
thân cứng thịt lạnh, diện mạo dễ sợ, hình trạng thật đau 
thương. 

2. Quán bằầm xanh: Quán tưởng sau vài ngày chưa liệm, 
máu đông bằm xanh, thân xác phát ra mùi hôi, mắt 
không dám nhìn, tay không dám đụng. 

3. Quán máu mủ: Quán tưởng xác chết rữa nát, thịt thối 
thành mủ, ruột và bao tử đêu tan thành nước, mỡ máu 
gần như nhỏ giọt. 

4. Quán nước đỏ: Quán tưởng thịt rữa, máu mủ lại biến 
hóa, thành ra chất nước màu đỏ, từ mọi nơi tiết ra, hôi 
thối không ngửi nỗi. 

.: Quán trùng ăn: Quán tưởng xác chết rữa nát lâu ngày, 
giÒi sinh sản cùng khắp, xuyên gân đục xương, toàn thân 
như tô ong. 

6. Quán gân buộc ràng: Quán tưởng da thịt đều tiêu tan 
hết, nhưng vẫn còn gân với xương, như dây cột củi, 
không bị tản lạc. 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 47 


VỆ Quán xương tản lạc: Quán tưởng gân cũng tiêu hoại, và 
các đốt xương vương vãi đọc ngang, đầu lâu tơi tả, chăng 
còn gì là hình thù con người. 

8. Quán xương, trắng: Quán xương cốt lâu ngày trở thành 
trăng như tuyết, dãi năng dầm mưa, nằm phơi nơi hoang 
đã. 

9. Quán đốt ra tro: Quán tưởng xương trăng bị đốt thành ra 
tro bụi, như đất như cát, trở về đại địa. 

Trong khi quán niệm chín phép quán tưởngở trên, hành 
giả nên nghĩ đến thân thể của chính mình và của cả mọi 
người thân thuộc, đều chưa thoát khỏi được tình trạng 
này, sao có thể lưu luyễn cái xác thân huyễn hóa để cứ 
mải mê đắm trong biển tham ái! 


4.Tánh Định Hành Giả (carita): 

Hành giả hành thiên đmh có 6 loại tánh: 

1) Tánh tham (rãga): nặng về tham ái, thường ham thích, 
mê đắm, dính mắc trong các đối tượng dục giới khả ái, 
khả hỷ như sắc, thanh, hương, vị, xúc. Người có tánh 
tham nên hành 10 đề mục tử thi bất tịnh, 1 đề mục về 
32 thể trược, vì những đề mục này có thê chế ngự được 
lòng tham ái, nhưng không nên hành 4 đề mục vô 
lượng tâm: từ, bị, hỷ, xả và 4 đề mục xanh, vàng, đỏ, 
trắng vì những đề mục này dễ sinh tham ái. 

Tánh sân (dosa): nặng về sân hận, thường biểu hiện 
trạng thái bất mãn, trái ý, không vừa lòng, nóng nảy, 
căng thắng, bực bội... Người có tánh sân nên hành 4 đề 
mục vô lượng tâm: từ, bị, hỷ, xả và 4 đề mục xanh, 
vàng, đỏ, trắng vì những đề mục này làm cho tâm dễ 
lăng dịu, nhưng không nên hành 10 đề mục tử thi bất 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 48 


2 


`— 


tịnh, 1 đề mục về 32 thể trược vì những đề mục này dễ 
làm cho tâm chán nản bực bội thêm. 

3) Tánh si (moha): là tánh nặng về si mê, thường thiếu 
sáng suốt, không tỉnh táo, hay thụ động, mê muội nên 
dễ bị hôn trầm thụy miên. Người có tánh si nên hành 
đề mục hơi thở để dễ tỉnh táo, trong sáng và linh hoạt 
hơn nhưng không nên niệm sự chết, niệm tịch tịnh, 
quán vật thực bất tịnh, phân tích tứ đại vì những đề 
mục này quá phức tạp đối với tâm tánh này. 

4) Tánh tâm (vitakka): là tánh nặng về suy nghĩ, tìm tòi 
nên tâm luôn lăng xăng với những suy luận, phê phán, 
đánh giá... và dễ dàng trở nên trạo hồi bất an. Người có 
tánh tầm cũng giống như tánh si thích hợp với đề mục 
hơi thở. Không hợp với niệm sự chết, niệm tịch tịnh, 
quán vật thực bất tịnh và phân tích tứ đại 
Tánh tín (sahã): là tánh nặng về tin tưởng, thường cung 
kính, ngưỡng mộ, dễ nghe, dễ dạy. Người có tánh tín 
nên hành 6 đề mục tùy niệm: Niệm Phật, Pháp, Tăng, 
giới, thí, thiên vì nhờ tm nơi những đức tính cao 
thượng này mà tâm dễ ôn định. 
Tánh giác (buhi): là tánh sáng suốt, tỉnh thức nên tâm ít 
vọng động, thường trong sáng, bén nhạy, vi tế. Người 
có tánh giác hợp với niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán 
vật thực bất tịnh, phân tích tứ đại vì sự trong sáng, bén 
nhạy và vi tế của tâm hành giá có tánh giác dễ an trú 
trong các đề mục vi tế này. 

Cả 6 tánh đều hợp với 6 đề mục kas1a: Đất, nước, lửa, 

ø1ó, ánh sáng và hư không. 


5 


`<z 


6 


`<z 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 49 


4. Đề Mục Thiền Định Và Định Chứng: 
1) 10 đê mục chỉ chứng cận đmh: 8 đê mục tùy 


niệm: Phật, Pháp, Tăng, giới, thí, thiên, sự chết, tịch 
tịnh và 2 đề mục: quán vật thực bất tịnh & phân tích tứ 
đại chỉ giúp hành giả đạt được cận định vì những đề 
mục nảy còn tư duy và ngôn ngữ không thể vào sơ 
thiền. 

2) 11 đề mục chỉ chứng sơ thiền: 10 đề mục tử thi, 
1 đề mục 32 thể trược chỉ giúp hành giả đạt được sơ 
thiền, không thể sâu hơn vì những đề mục này đòi hỏi 
phải duy trì tầm và tứ. Khi không còn tầm tứ mới vào 
được nhị thiền. 

3) _ 3 đề mục chỉ chứng đến đệ tam thiền: 3 đề mục 
từ, bi và hỷ chỉ giúp hành giả chứng từ sơ thiền đến 
tam thiền thôi vì đến tứ thiền thì đã có xả thay thế. 
4) 1 đề mục chỉ chứng tứ thiền: đề mục xả chỉ giúp 
hành giả đạt được tứ thiền vì ở tứ thiền xả mới thật sự 
xuất hiện mạnh mẽ. Thực ra ở các bậc thiền khác đều 
có xả nhưng chưa đủ mạnh. 

5) 11 đề mục chứng tất cả thiền sắc giới: 10 đề mục 
kasina, I đề mục hơi thở có thê giúp hành giả chứng 
được từ sơ thiền đến tứ thiền sắc giới vì những đề mục 
này rất cụ thê, rõ ràng và ôn định hơn các đề mục khác 
nên không đòi hỏi phải tn tưởng hay suy luận gì cả 
nhờ vậy tâm dễ chuyên nhất hơn. 

6) 4 đề mục chứng 4 bậc thiền vô sắc tương đương: 
sau khi đã đạt được đệ tứ thiền hữu sắc hành giả sử 
dụng 4 đề mục tưởng không làm đối tượng để chứng 
đắc 4 thiền vô sắc. 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 50 


..?? 


- Đề mục “hư không là vô biên” giúp hành giả chứng 
không vô biên xứ thiền. 

- Đề mục “thức là vô biên” chỉ giúp hành giả chứng 
thức vô biên xứ thiền. 

- Đề mục “không có gì cả” chỉ giúp hành giá chứng 
vô sở hữu » thiền. 

- Đề mục “vắng lặng, vi tế” giúp hành giả chứng phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thiền. 


6. Năm Triền Cái (Nïvarana): 
Năm pháp làm trở ngại và che lấp tâm định nên còn gọi là 
pháp chướng ngại: 
I1) Tham dục (kãmacchanda): tâm sở tham dục có trạng 
thái ưa thích, đam mê, ham muốn, dính mắc trong ngũ dục 
làm cho tâm phân tán khó tập trung. Quá ham muốn đắc 
định cũng là một trở ngại cho tâm định. 
2) Sân hận (byãpãda): tâm sở sân có trạng thái bất mãn, 
bất bình, không hài lòng hay đối kháng với cảnh chướng 
ngại trong quá khứ hoặc nôn nóng, muốn thoát khỏi nghịch 
Hong muốn khử trừ điều kiện bất như ý trong hiện tại 
.. làm cho tâm nóng nảy, khó hoan hỷ, an vui trong đề 
mục c thiển định. Ví dụ như khi đang cố ăng chú tâm trên 
đề mục thiền bỗng nghe tiếng nhạc, nêu vì ưa thích mà 
tâm bị phân tán đó là tham dục triền cái, nếu có chống lại 
tiếng nhạc mà tâm không chuyên chú được đó là sân hận 
triền cái. 
3) Hôn trầm - thụy miên (thĩna — miha): tâm sở hôn trầm 
có trạng thái lười chán, buông xuôi, không hăng hái; tâm 
sở thụy miên có trạng thái giãi đãi, trì trệ, ngái ngủ. Hai 
tâm sở này đồng một tính chất ươn hèn, nhu nhược và thụ 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 5Ï 


động khiến cho tâm không thể chú hướng vào đề mục 
thiền định được. 

4) Trạo — hồi (uddhacca — kukkucca): tâm sở trạo cử có 
trạng thái phóng tâm, suy nghĩ vân vơ, nhất là về tương 
lai; tâm sở hối quá có trạng thái nóng nảy, ray rút, hối tiếc 
về những sai lầm hay tội lỗi đã làm trong quá khứ (tránh 
lầm lẫn với trạng thái ăn năn, hối cải thuộc tâm thiện). Hai 
tâm sở này đồng một tính chất tháo động, bồn chồn, bất an 
khiến cho tâm không an lạc trên đề mục thiền định. Ví dụ 
như khi đang cố gắng chú tâm được vài giây thì tâm đã 
trượt khỏi đề mục, nếu do lười chán hay giãi đãi mà không 
an lạc đó là triền cái hôn trầm thụy miên, nếu do suy nghĩ 
vân vơ hay hối tiếc bứt rứt mà không an ổn thì đó là triền 
cái trạo hồi. 

5) Nghi (vickiccha): tâm sở nghi có trạng thái lưỡng lự, 
phân vân, do dự, bất quyết. Tâm sở này làm cho tâm 
không đứng vững được trên đề mục thiền định. 

Hôn trầm thụy miên là tâm sở có trạng thái thụ động, thiếu 
tnh tấn cho nên có mặt trong các tâm hữu trợ 
(sasankharika). Trạo hối và nghi là tâm sở có trạng thái 
dao động, làm cho tâm không sáng suốt cho nên thay nhau 
có mặt trong hai tâm si. 


7. Năm Thiền Chi (Jhãnanga): 

Năm tâm sở này là thành tố của các tâm thiền sắc giới 

giúp chế ngự năm triền cái: 

1) Tầm (vitakka): là tâm sở có phận sự đánh thức tâm chú 
hướng đến đề mục thiền định, giống như con bướm tìm 
thấy một bông hoa và hãng hái bay về hướng đó. 
Nhưng nếu tâm cứ bỏ rơi đôi tượng do trầm trệ, giãi 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 52 


đãi, giộng như con bướm chưa tới được cành hoa đã 
lười biếng bỏ cuộc, tức là tầm chưa đủ tỉnh cần nỗ lực 
để vượt qua trạng thái buông xuôi tiêu cực. Do vậy khi 
tầm có đủ lực nhất hướng đến đối tượng thì hôn trầm 
thụy miên bị chế ngự. 

2) Tứ (vicara): là tâm sở có phận sự giữ tâm đứng vững 
trên đề mục thiền định, giống như khi con bướm đã bay 
đến đóa hoa liền tìm cách giữ thăng bằng để đậu lại 
trên đóa hoa đó. Nhưng nếu tâm chưa đứng vên trên 
đối tượng do còn lưỡng lự bắt quyết, giống như con 
bướm tuy đã đậu xuống mà vẫn chưa bám chắc lại hắn 
nên còn chớp chớp đôi cánh chực bay, tức là tứ chưa 
vững để dừng lại trên đề mục. Nhưng khi tứ đã vững 
thì không còn trạng thái phân vân do dự của nghi 

3) Hý (pït): là tâm sở có trạng thái phấn chấn, hoan hý, 
sảng khoái trên đề mục thiền định, như cảm thấy toàn 
thân rởn ốc (khuakã), chớp sáng (khanikã), sóng đưa 
(okkanti), lâng lâng bay bổng (ubbega), mát lạnh 
(pharana), giống như khi con bướm đang hứng thú 
thưởng thức mật hoa. Nhưng nếu tâm chưa phát sinh hỷ 
do còn căng thắng hay cố gắng quá mức, giống như 
con bướm chưa hút được mật nên chưa vừa ý. Khi tâm 
đã tìm thấy sự thích thú hoan hỷ trên đề mục thiền định 
thì sân mới được chế ngự. 

4) Lạc (sukha): là tâm sở có trạng thái bình yên, an ôn và 
thỏa mãn trên đề mục thiền định, giỗng như con bướm 
đã hút mật đầy đủ, không còn bồn chỗn lo lắng hay tìm 
kiếm lăng xăng nữa, vì thế lạc chế ngự được trạo hối. 

4) Nhất tâm (ckaggatãa): hay địmh là trạng thái an chỉ, bất 
động trên đề mục, giống như con bướm đã no đủ nằm 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 53 


yên ngơi nghỉ trên đóa hoa, không ham muốn gì nữa, 
nhờ vậy tham dục được chê ngự. 


8. Còn Tham Ái thì Còn Luân Hồi Sinh Tử. 

Tanha (Pali) được dịch là craving (Anh ngữ) rồi sang Việt 

ngữ là Tham Ái. Thực chất nó là phản ứng của não bộ 

(emotional reaction) theo cảm xúc (feelngs thương ghét) 

thông qua sự kết hợp của 13 yếu tô gọi là duyên. 

- 5 căn 

- 6 trần 

- 2 thức theo hơi thở (vào ra) 

Tâm theo việc làm của Thân thuần thục sinh ra Nghiệp. 
Huân tập gọi là Thói Quen. Các sự rung động nơi não bộ 
được ghi nhận vào não để tiếp tục sai sử bộ não phát ra tín 
hiệu điều khiến toàn thân theo một chu trình mà nó quen làm 
và ưa thích. Khoa học gọi là Paradigm. Smh Hoá gọi là chất 
kích thích tổ hay là hormone, tính bằng miligram nhưng lại 
thừa khả năng biến một con người thành một con búp bề nhào 
nặn dễ dàng. Đức Phật sau khi chứng ngộ nhận thây trong l 
giây đồng hồ não bộ con người có khả năng thu nhận 176 
ngàn tỷ thông tin đữ kiện qua 5 căn, rồi chính cái não bộ lại 
vẽ vời sáng tạo thêm các thông tin tưởng tượng, để sai sử các 
hành động mới, đa phần là vô thức... mà cứ tưởng là có ý 
thức. Con người bị chính não bộ nhào năn thành con búp bê 
mà không biÊt (vô thức). 

Còn ưa còn thích dủ là vô thức thì Tâm còn quay về chỗ 
ưa thích. Tiền, danh, quyên, kiến thức, chủ thuyết, lý tưởng, 
chùa, nhà, chuông mõ, đệ tử, áo, y, giày, dép cũng đưa hành 
giả sa chân trở lại luân hồi... 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 54 


Chỉ khi nào liễu tri các pháp... vô thường, NHÀM 
CHÁN, LY THAM thì mới dám khởi Tâm bước đi ra khỏi cái 
vòng luân hồi do chính mình tạo ra... Tu pháp nào mà còn ưa 
thích pháp thì giỏi lắm cũng chỉ đầu thai trở lại làm Pháp Sư... 


Các Pháp như Mộng, huyển, bào, ảnh. Chớ CHẤP 
Không mà phải đâu thai trở lại đê giải quyêt cái CHẤP 
KHONG của não, tâm... 


6ó. Kinh Xa Lìa Ái Dục 
(DI Lặc Nạn Kmh) Nghĩa Túc Kmh, kmh thứ bảy, Đại 
Tạng Tân Tu 198 tương đương với Tissametteyya Sutta, 
Sutta-Nipàta 814-823. 

Duyên Sự: 

Đây là kinh Di Lặc Nạn. Câu hỏi của thầy Di Lặc là về 
đề tài nănglượng tình dục. Đế Tu Di Lặc (Tissa Metteya) là 
một vị xuất gia trẻ, trước đó là đệ tử của một vị Phạm Chí tên 
là Bàvari, nhưng sau đó cả hai thầy trò đều trở thành đệ 
tử xuất gia của Phật. Thầy Di Lặc đã từng đặt câu hỏi này với 
một vị cư sĩ trẻ tên là Xá Lợi Phất (không phải thầy Xá Lợi 
Phát) nhưng vị này đã không trả lời được dù đã từng nghe 
nhiều thầy lớnđàm luậnvới nhau. Cuối củng thầy hỏi 
thắng đức Thế Tôn: làm sao một người tu trẻ có thể xử lý 
được năng lượng tình dục để không bị thối thất trên bước 
đường tu học? 

1, Vướng mắc vào sắc đục là căn nguyên của bao nhiêu sỉ mê 
lâm lỗi, những sỉ mê lỗi lầm này ngăn không cho mình tiếp 
tục đi tới trên con đường Đạo rộng thênh thang. Xin đức Thể 
Tôn giáo giới cho chúng con, để chúng con có thể hành trì và 
la xa được mọi hệ lụy gáy nên đo sắc dục. 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 55 


2. Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đổi lượng ải 
dục thì chúng con thường quên mắt lời truyền dạy của đức 
Thế Tôn. Chúng con đánh mắt con đường chánh mà chúng 
con muốn đi, ngay cả những lúc chúng con ngủ nghỉ. Và 
chúng con cũng quên mất thứ tự trước sau trong công 
phu hành trì tu tập. 

3. Người xuất gia là người đi một mình với cái tâm ban 
đấu với chủ đích là khám phá cho ra được Chân Đề, nhưng 
sau đó một thời gian có thể đi ngược lại với Jj tưởng của 
mình một khi bị vướng vào ái dục. Cũng như cô xe kia không 
còn chịu đi trên con đường thẳng mà bắt đấu lăn xuống hồ, 
người xuất gia ấy không còn khả năng phân biệt được chánh 
là. 

4. Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn kính và yêu mến vì giá 
trị đạo đức của mình, nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mắt tất cả 
những cái tốt đẹp đó. Thấy được sự thật này, ta phải hết 
lòng Iu tập, quyêt tâm xa lìacon đường ái dục. 

5. Ta hãy nên quán chiếu về cái lợi và cái hại của sắc dục, 
phải thấy được một khi đã vướng vào sắc dục rồi thì ta sẽ đi 
về đâu. Phải lắng nghe những lời dạy tuệ giác liên hệ tới vấn 
để này để đề cao cảnh giác. Phải thực tập chánh tr duy để 
thấy được những thông khổ và những hồ thẹn mà sắc dục có 
thê đem lại cho ta. 

6. Cái hành phải đi theo với cải thấy của ta. Phải học 
phép độc cư, đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng trái 
phép. Vưởng vào sắc dục sẽ sinh ra tà loạn, khiến cho 
kẻ hành giả đánh mắt đi tất cả năng lượng dũng mãnh của 
chính mình. 

7. Kẻ phạm giới luôn luôn mang theo trong lòng sự sợ hãi. 
Giây phút giao hoan ngắn ngủi, nhưng cái sợ hãi này phải 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 56 


mang lấy lâu dài. Đã trót vướng vào cái lưới rồi, mình 
phải liên tiếp nói lên những lời gian dối không thật. 

8. Thấy được hệ lụy gây nên do sự phạm giới, ta phải giữ 
mình, đừng bao giờ tự phụ là mình đã giỏi. Kiên trì trên con 
đường sống độc cư của mình, khi đi cũng như khi về, vị ấy 
hướng về nẻo sáng mà đi, không bị tập khí sỉ mê lôi kéo. 

9. Sống một mình để đi trên con đường hướng thượng tìm 
câu chân lý. Ta đã có con đường rôi nhưng ta không nên tự 
kiêu. Tuy chưa thực chứng được Niết Bàn, nhưng ta đã ở sát 
ngay bên cạnh Niết Bàn rồi. 

10. Nên phái khởi tâm nguyễn vượt cao đi xa, không dừng lại 
ở CỐi sắc và cối vô sắc. Theo lời đức Thiện Thệ chỉ dạy, 
ta quyết tâm vượt ra ngoài cõi khổ. Được như thế thì bao 
nhiêu cảm dỗ sắc dục của cuộc đời cũng sẽ không làm gì 
được ta. 

Kinh này gồm mười hai bài kệ. Kmh này cũng nỗi tiếp 
đề tài của kinh trước, nói về buông bỏ ân ái. Người xuât 
gia tuy không còn sống cuộc đời lứa đôi nữa, nhưng vân phải 
đương đầu với vấn đề ái dục, bởi vì năng lượng ái dục là năng 
lượng tự nhiên của con người, mình vẫn phải đối phó, dù đã 
là người xuất gia. 

Phật dạy thầy Di Lặc phải thực tập vững chãi các giới 
điều và uy nghi, đừng để xảy ra sự chung đụng trái phép. 
Đừng tự phụ là mình đã giỏi, không cần tới những “chỉ tiết 
nhỏ nhặt” của giới luật và uy nghi. Phải phát đại nguyện vượt 
cao, đi xa, và tâm Bồ Đề ấy sẽ bảo hộ cho mình. Và phải luôn 
luôn quán chiếu để thấy những hệ lụy mà sắc dục đem lại. 
Vướng vào sắc dục rồi, mình sẽ như một cỗ xe không còn đi 
đường thắng nữa mà bắt đầu lăn xuống hố, mình không tiếp 
tục được sự hành trì, mình phải chịu mất đi sự tin tưởng và 
Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 57 


quý chuộng của các bạn đồng tu, mình bắt buộc phải nói 
những lờigian dối chịu đựng rất nhiều thông khổ và 
những hồ thẹn, tất cả đều là do sắc dục đem đến. 
Phép thực tập của Phật gồm có hai điểm chính: 
Thứ nhất là phải thực tập giới luật và uy nghi cho vững chãi. 
Thứ hai là phải tự nhắc nhở mình, nhắc nhở nhau và quán 
chiếu về những hệ lụy mà ái dục có thể mang tới. 
Bài kệ I 
Dâm dục trước nữ hình #$ 8 3š + ÄZ 
Đại đạo giải si căn X 1l ñ# Eš ‡R 
Nguyện thọ tôn sở giới l8 5é Nã HỆu „ 
Đắc giáo hành viễn ác {$ #% {T 3ã ñã 
Bài kệ 2 
Ý trước dâm nữ hình ã # 1š # ÏZ 
Vong tôn sở giáo lệnh  lã PT #⁄ 3 
Vong chánh trí thùy ngọa 1 1E Ä#⁄ R# EJ 
Thị hành thất thứ đệ # ƒT % #% ?#ã 
Bài kệ 3 
Bồn độc hành cầu đề 38 {T 3R ã# 
Hậu phản trước sắc loạn {#4 Ƒz 3# # 8l 
Bôn xa vong chánh đạo #£ E§ 1E ïễ 
Bất tồn xả chánh tà % #f ‡â 1E 3ñ 
Bài kệ 4 
Tọa trị kiến tôn kính 4 {l R #§ i#W 
Thất hành vong thiện danh ®% ƒT  # # 
Kiến thị để kế học  & ññ ã† #8 
Sở dâm viễn xả ly Ff ‡# Zã‡â ñ# 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 58 


Bài kệ 5 

Thả tư sắc thiện ác H 8 # # ñã 

Dĩ phạm đương hà trí H 3 3š fn] 
Văn tuệ sở tự giới BÄ Äã Rr H # 
Thống tàm khước tự tư jã lã† ÄJI EH i8 
Bài kệ 6 

Thường hành dữ tuệ hợp %5 ƒT Eä Äã ÂÄ 
Ninh độc mạc loạn câu % 3ã 8t {R 
Trước sắc sanh tà loạn 3 Ã + Zñ ñL 
Vô thế vong dũng mãnh ## 3*1- 8 3# 
Bài kệ 7 

Lậu giới hoài khủng È bố 3 xš f§ 78 
Thọ đoản vi bỉ phụ S# #3 3 ## hủ 

Dĩ trước nhập la võng H # Ä #£ #8 
Tiện khi xuất gian thanh {# ## H #† ®š 
Bài kệ 8 

Kiến phạm nhân duyên ác R 3 El #& Rš 
Mạc thủ thân tự phụ & ly 8 HB 
Kiên hành độc lai khứ Eš ƒT 3ã Z ® 
Thủ minh mạc tập si Rw BH # #3 EKš 
Bài kệ 9 

Viễn khả độc tự xứ 3ã nỊ 35j H Jš 

Đề kiến vi thượng hành § 2 .E ƒT 
Hữu hành mạc tự kiêu ® ƒr & H lã 
Vô ý nê hoàn thứ # ‡# ïE 38 # 

Bài kệ T0 


Viễn kế niệm trường hành 3ã ã† ® E fT 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái 


Trang 59 


Bắt dục sắc bất sắc  #* #& 2 #4 
Thiện thuyết đắc độ thống ® ã# # Fš lã 
Tất thế dâm tự thực šŠ †E # H ®Ñ 


7. Kinh Tăng Chỉ tập 1, Phẩm môt pháp. 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu 
vườn ông Anàthapimdika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 
- a không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. 
Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn ông. 
- Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tỷ-kheo, 
xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người 
đàn bà. Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm 
và ngự trị tâm người đàn ông. 
- Fa không thấy một hương....một vị... một xúc nào khác, 
này các Tý-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn 
ông, như hương... vị... xúc người đàn bà. Này các Tý- 
kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người 
đàn ông. 
- Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tý-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ô ông. 
Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn bà. 
- Ta không thấy một tiếng... một hương... một vị... một 
xúc nào khác. Này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người đàn ông. 
Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn ông xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn bà. 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 60 


10. Có _ mấy sự thật? 

Chúng ta thử tìm hiểu xem có mấy sự thật và chúng là 
những gì. Nếu không biết rõ thì chúng ta đang thực tập tu 
hành theo những chủ thuyết mù, kinh điển mù, sư thầy mù và 
cuối cùng cũng sẽ thành những người mù đi đến một nơi vô 
đmh. 

Theo những nhận xét thu thập thông thường thì sự thật 
có thể được đa số những người thông minh, có trí tuệ xếp 
theo hạng như sau: 

I. Sự thật chỉ có I vì nó là chân lý. Những cái gì 
không phải là chân lý là không sự thật. Ví dụ: có sanh thì có 
tử. Sự thật này là tuyệt đối. 

2. Sự thật có hai loạ: Một là sự thật tuyệt đối không thê 

thay đổi và một loại khác là sự thật quy ước tương đối có thể 
thay đổi theo hoàn cảnh, tập quán, trú xứ, quan điểm, địa 
phương vì đó là quy ước công nhận bởi địa phương. 
Ví dụ về sự thật tương đối quy ước là 2= 1I+l, Mọi người văn 
minh đều công nhận như thế, nhưng người sống theo bộ lạc 
trên núi không chia sẻ quan điểm này. Thêm một ví dụ nữa là 
đàn ông là phái mạnh có quyển hơn phụ nữ trong mọi lãnh 
vực của xã hội, nhưng trên núi có những bộ lạc người nữ 
đóng vai chủ động của người nam. 

3. Sự thật có ba loại: Thêm vào mục 2 là một sự thật 
tạo tác do một hay một số ngừơi tạo ra và gọi đó là sự thật. 
Ví dụ: Thượng để tạo ra loài người và aI không tm thì bị đọa 
vào địa ngục. Ví dụ khác là loài người do loài khi tiến hóa 
lên. Ví dụ khác nữa là lý thuyết lao động thì bị tư bản bóc lột. 
Sự thật thứ ba này do một hay một nhóm người thông minh 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 6l 


tạo dựng lên nhằm cai trị số đông số người còn lại và sau đó 
có rất nhiều người tin là đúng và cho đó là sự thật. 

4. Sự thật có 4 loại: Khô, Tập, Diệt, Đạo. Đa phần các 
Phật Tử xuất gia và tại gia cũng đêu tin như thế và cho rằng 
có sự mầu nhiệm cứu rỗi những người tin theo và hành trì 
theo 4 Sự Thật như thế sẽ đến Niết Bàn, dù rằng họ biết rõ 
Niết Bàn cũng có nhiều định nghĩa khác nhau. Họ tin như thế 
vì họ được các kinh sách, các vị sư khả kính thay Phật dạy họ 
như thế. Họ quên mất lời kinh Kalama do chính Phật dạy từ 
gần 2600 năm trước (...chớ vội tm...). Họ tin rằng sự thật của 
Khô chính vì Vô Minh và Tham Ái, mà không cần tìm hiểu rõ 
hơn là cái gì duyên Vô Minh và Tham Ái, và bản chất của vô 
minh và tham ái là gì? Ngẫm lại cũng khó hiểu và tìm được 
sự thật là tại sao ngày xưa thời vua chúa có nhiều người hoạn 
quan!!! 

ĐÃ Không có cái Sự Thật nào cả vì theo như lý luận 
phản biện thì nêu có sự thật thì phải có cái không sự thật. Như 
vây cái gọi là sự thật chỉ là ảnh đỗi ngược của cái Không Sự 
Thật. Sự Thật và Không Sự Thật chỉ là những phạm trù lý 
luận mà không hề có sự hiện diện thực sự của chúng. Toàn là 
sản phẩm tưởng tượng của những kẻ có một chút thông minh. 

6. Sự Thật là mọi thứ, mọi nơi. Con người không đủ 
sức nhận thây sự thật do bị vô minh của tham sân si che lấp. 
Có quá nhiều sự thật đặc thù quá phải không các bạn? Nếu 
ngừoi tu Phật mà không rõ Sự Thật do Phật thuyết thì chúng 
ta tu theo ai và tu cái gì đây? Nếu Nhân là Vô Minh thì Quả là 
cái gì? Vòng sinh tử luân hồi mà chúng ta đang đi trong vô 
lượng kiếp sẽ tiếp tục xoay và chúng ta sẽ tiếp tục vui chơi 
trong cái nhà lửa (kmh Pháp Hoa) do chúng ta tạo ra trong vô 
lượng kiếp nữa. 

Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 62 


Tham Chiếu: 


Kinh Trung Bộ 

Kímh Tăng Chi 

Kinh Tiểu Bộ 

Kính Hoa Nghiêm 

Kinh Pháp Hoa 

Kimh Lăng Nghiêm 
https://khoahocthankmh.wordpress.com/2014/08/3 1/nao-bo/ 
https:/www.ted.com/talks/allan Jones_a map_ of the_bram/t 
ranscrIpt?languaøe=vI 
https://vI.wikipedia.org/wIk/H%EI%BB93%587 th⁄oEI%BA9%% 
A7n kinh 
https://vi.wikipedia.org/wik/N%o°C3%6A3o_ng%oC63⁄0B0%5EI 
#⁄2BB%9DI 


https://vi.wikipedia.org/wik/Ch%oE1I%°BA%ASt x%oC39%0AI 
m 


Làm Sao Chuyển Hoá Tham Ái Trang 63 


Làm Sao Chuyển Hóa Tham Ái? 


TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Tỉnh Lộ 7, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện 
Củ Chỉ, Saigon 
Website : www.tuetam.info 
Facebook: tuệ tâm thiền thư quán 


Email: tuetamthienthuquanoyahoo.com 
Điện thoại: 0963715342 


